PHẬT GIÁO 
PHẦN TÂM HỌC 





‹<<=<<<<<<<<<<<<<> 


6/⁄¿/ Viên 1ý 


Bodhiđ 


Wisdom 
DN Publishing 


2018 


Mục lục 


CHƯƠNG I 


ĐẠI CƯƠNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO 
& PHÁN TÂM HỌC 


9 
CHƯƠNG II 
THIÊN ĐỊNH PHẬT GIÁO & 
PHÂN TÂM HỌC BỔ TÚC CHO NHAU 
(Sự Hội Ngộ GIữa Thiên Định Của Phật Giáo Và Phân- Tâm- Học) 


27 


CHƯƠNG HI 
CUỘC THẢO LUẬN GIỮA TĂNG SĨ VÀ TRIẾT GIA 
VỀ PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC 


47 


CHƯƠNG IV 
PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC YỂM TRỢ LẦN NHAU 


2 


CHƯƠNG V 
KẾT LUÂN 


95 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





LỜI MỞ ĐẦU 


Nói đến Phật giáo là nói đến một nên văn 
minh từ bị, một tuệ giác siêu việt, một giải pháp 
thù ứng và là một mối tương tác đa phương trên 
căn bản của tương duyên, tương sinh, tương tức, 
tương nhập... Nói đến Phật giáo cũng là nói đến 
những phương pháp cứu độ, giải thoát mọi chúng 
sanh ra khỏi vòng luân hồi thống khổ. 


Trên nần tảng của duyên khởi, Phật giáo và 
Phân tâm học đã hỗ tương cho nhau ở một mức độ 
cần thiết và tương đối. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Với mục đích giúp cho những ai muốn tìm 
hiểu về sự hỗ tương giữa Phật giáo và Phân tâm 
học, chúng tôi cố gắng phác thảo một vài nét tổng 
quan về hai truyên thống nêu trên như một đóng 
góp khiêm tốn. 


Tất nhiên, với sự hạn chế về mặt thời gian, 
những phác thảo của chúng tôi cần được lý giải và 
rất mong sự góp ý của chư vị thức giả xa gần. 


Mùa Phật Đản nắm 2018 - PL 2562 
TK Thích Viên Lý 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





/R 
CHƯƠNG ï 


ĐẠI CƯƠNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 
PHẬT GIÁO VÀ PHẦN TÂM HỌC 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


li tháng 8 năm 1957, nhà phân tâm học 
Mỹ gốc Đức Erich Fromm đã chủ trì một cuộc hội 
thảo kéo dài một tuần lễ với đề tài “Phật Giáo Thiên 
Tông và Phân-Tâm-Học' tại Trường Y Khoa của Viện 
Đại Học Quốc Gia Mexico, với sự tham dự của Tiến Sĩ 
Daisetz TeItaro SuzukI và khoảng 50 học giả nổi tiếng 
thuộc hai bộ môn Phân-Tâm-Học và Thiên Tông. 


Erich 5Seligrman 
Friwirrt 


[HH 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Trong “Lời Mở Đầu" của cuốn sách “Phân Tâm 
Học và Phật Giáo Thiền Tông” (Psychoanalysis and Zen 
Buddhism)), xuất bản lần thứ nhất năm 1960, tác giả 


Erich Fromm viết về cuộc hội thảo nói trên như saư: 


'Chỉ cách đây khoảng hai mươi năm, bất cứ 
nhà tâm lý học nào cũng rất ngạc nhiên — hoặc 
thậm chí bị sốc — nếu thấy 
có những đồng nghiệp lưu S15 7095 5512.151211 253 sseSS: 
tâm đến một hệ thống tôn ñ \ | Ì R 
giáo bí truyền như Phật 
Giáo Thiền Tông. Ông ta sẽ F 4 . M h 
Còn ngạc nhiên hơn nữa khi 
thấy có những đồng nghiệp PšYCHOAHALYSI3 
không những 1ưu tâm' mà IV RE ThệP 
còn rất quan tâm đến Phật 





Giáo, và họ đã nhận thấy 
rằng, cuộc hội thảo kéo đài 
một tuần lễ với Tiến Sĩ Suzuk1 đã tạo ảnh hưởng hết 


sức phấn chấn và thích thú cho họ.“” 


| 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Tiến Sĩ Fromm giải thích răng, sự thay đổi 
thái độ của giới trí thức Tây phương đối với giá trị về 
Phân-Tâm-Học của Phật Giáo Thiền Tông là nhờ có 
những sách Anh ngữ nói về Thiền Tông của học giả 


Suzuki. Ông viết thêm; 


“Tuy rằng tôi đã đọc những sách về Phật Giáo 
Thiền Tông, nhưng sự khích động của cuộc hội thảo 
và những suy nghĩ sau đó đã khiến tôi phải duyệt xét 
lại và khai triển thêm cho những bài viết trong cuốn 
sách này. Đó là những điểm không những liên quan 
tới sự hiểu biết của tôi về Thiền mà còn về những 
khái niệm Phân- lâm-Học, thí dụ như những vấn đê 
liên quan tới thức, hoặc liên quan tới sự biến đổi từ 
vô-thức sang ƒý-thức, và mục tiêu của khoa trị liệu 
Phân- Tâm-Học.”” 


Tuy rằng cả hai địa hạt Phân-Tâm-Học và 
Thiền đều đối phó với bản chất của con người và sự 


(1) Psychoanalysis and Zen Buddhism, Erich Fromimm, ediï- 
tion Open Hoad Intergrated Media, New York, 201. 


12 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


thực hành của chúng có mục đích chuyển hóa tâm 
thức để giúp cho tâm trí con người được lành mạnh, 
nhưng chúng có những điểm khác nhau rất xa: 
Phân-Tâm-Học là một phương pháp khoa học, 
phi-tôn-giáo. Thiên là một tập hợp lý thuyết và 
kỹ thuật được sử dụng để đạt tới “giác ngộ” - đây 
là loại kinh nghiệm mà người Tây phương coi là 


thuộc về tôn giáo. 


Nói cách khác: Phân-Tâm-Học là phương 
pháp điều trị những chứng bệnh tâm thần; trong khi 
đó Thiền là phương cách giúp cho hành giả đạt được 
sự thăng hoa tâm linh và sự thăng hoa tâm linh đó 


chính là cứu cánh giác ngộ, giải thoát. 











Ñ Carl Custav Jung, Sigmund Freud, và Erich Fromm 


13 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN-TÂM-HỌC : 


Phân-Tâm-Học là một tập hợp hệ thống lý 
thuyết và phương pháp liên quan tới tiến trình khảo 
sát “tâm vô thức” (unconscious mind) để điều trị 
những rối loạn tâm thần. Khoa Phân-Tâm-Học đã 
được Bác Sĩ Sigmund Freud người Áo khởi thảo vào 
cuối thế kỷ XIX. Sau đây là những luận thuyết căn 
bản của Phân-Tâm-Học: 


- Sự phát triển tâm thức của mỗi con người phần 
lớn được định hình (determined) bởi những sự việc đã 
xảy ra trong thời thơ ấu, chứ không phải chỉ hoàn toàn do 
bẩm sinh. 

- Những hành vi nhận thức của con người phần 
lớn được định hình bởi những xung năng phi lý (1rratio- 
nai drives) phát xuất từ vô-thức. 


- Sự cố gắng đưa những xung năng đó hiện ra trên 
ƒý-thức thường bị kháng cự từ cơ năng tự vệ của tâm thức 
để ngăn cản. 

- Những xung đột giữa ý thức và vô thức có thể 
dẫn tới những rối loạn tâm thần, như loạn thần kinh 


(neuros¡s), lo-âu và trầm cảm. 


14 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


- Những yếu tố của vô thức có thể hiện ra trong 
những giấc mộng và những hành vị vô tình (uninten- 


t1onal acts) 


- Phương cách giải trừ những ảnh hưởng của vô 
thức là khiến cho chúng hiện ra trên bình diện ý thức 


nhờ áp dụng những phương pháp trị liệu tâm thần.” 





Ñ bác Sĩ Sigmund Freud 


ma ae 
(3) Đoạn này tóm lược từ đoạn mở đầu trong bài “?sychoanaly- 
sis“của trang mạng W/ikipedlia. 


httpDsWwWW.WiIkIwand.com/en/Psychoanalysis 


15 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


THIÊN SƯ HỌC GIẢ DAISETZ TEITARO 
SUZUKI AM TƯỜNG PHÂN-TÂM-HỌC 


Đối với thế hệ người Tây phương khao khát đi 
tìm những giải đáp tâm lĩnh trong hai thập niên 1950 
và 1960 thì học giả Nhật-Bản, Thiền sư Daisetz Teltaro 
SuzukI là tỉnh hoa của trí huệ Đông phương. Những 
tác phẩm của Ngài về Thiền Tông đã trở thành chất 
xúc tác tâm linh cho hàng triệu người trên thể giới, 
trong số đó nhiều người đã trở thành Phật Tử và thực 
hành thiền định, như các văn sĩ Mỹ nổi tiếng Jack 


Kerouac, Alan Ginsberg, và Gary Snyder. 


Jl2I0)-22/-18/0 00-20-1040: 0 0 
deapnressed, InsLearl nfÍ asking, "hat 
do | nñẽẽd Lũ gẽt tö be happy?” The 

fLLeStlan het£ofrmes, Xôi. 8C ng 4 g1 —j 


[G đlSUUTD [He |TIET DBace thất Í 


alrearty haựe?” 


#ö9i3TE% 





PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Học giả Suzuki đã sống nhiêu năm ở Hoa Kỳ, đã đi 
chu du nhiều nơi ở Âu Châu, đã kết hôn với phụ nữ 
Mỹ trí thức. Ngài có kiến thức uyên bác về triết học 
Đông và Tây, đã nghiên cứu sâu rộng vê các ngành 
tâm lý học Tây phương. Những kiến thức uyên bác 
đó là yếu tố quan trọng giúp ngài khai triển văn 
phong lưu loát để viết sách và diễn thuyết về Thiền 
với mục đích giúp cho người Tây phương dễ hiểu, 
và chúng đã hấp dẫn sự chú ý của nhiều chuyên gia 
Phân-Tâm-Học ở Hoa-Kỳ và Âu Châu đương thời. 


Trong tiên bán thế ký XX, khoa tâm-lý-học 
được coI như là ngôn ngữ phổ biến và hiện đại; vì 
vậy, học giả Suzuki nhận thấy rằng ông cần phải 
có kiến thức sâu rộng vê môn học này để dễ dàng 
quảng bá Thiên Tông ở Tây phương. 


Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng khác 
là vào cuối thế kỷ XIX, chế độ của Minh Trị Thiên 
Hoàng có khuynh hướng cực đoan vê chính sách 
triệt để Tây-phương-hóa nước Nhật tận gốc rễ; do đó 


17 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


họ nói răng Phật Giáo là một truyền thống 7?goại 


sÁu L 


lai" và lạc hậu”, không thích hợp với chủ trương 


canh tân và hướng vê Tây phương. 


Sư phụ của học giả Suzukl, Thiền-Sư Soyen 
Shaku, là một trong những người có tâm huyết đối 
với Phật Pháp và cảm thấy lo ngại cho tương lai 
của Phật Giáo ở Nhật-Bản. Vì vậy, ngài và những 
bậc thức giả đã thiết lập những kế hoạch thiết 
thực để bảo tôn Phật Giáo. Theo những kế hoạch 
đó, họ bắt đầu gạn lọc để duy trì những tỉnh hoa 
của Phật Giáo, trong khi loại bỏ những nghi thức lễ 
bái cổ truyền trong dân gian đã xâm nhập vào Phật 
giáo mà những người chủ trương canh tân coi là mê 


tín đi đoan. 


Vì học giả Suzuki thông thạo Anh ngữ, cho 
nên Thiền Sư Soyen yêu cầu ông dịch bài diễn văn 
quan trọng mà Thiền Sư sẽ đọc tại Hội Nghị Tôn Giáo 
Thế Giới ở Chicago năm 1898. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





Thiên Sư Soyen cũng là người có nhiều kiến 
thức vê khoa học và triết học Tây phương. Trong bài 
diễn văn Ngài đã nêu lên sự tương đồng giữa ›ghiệnp 
Jực trong Phật Giáo và Tuậf-thiên-nhiên trong khoa 
học. Ngài nhấn mạnh rằng, tín đồ Phật Giáo tin tưởng 
mọi sự việc đêu có nguyên nhân và họ không cần 


trồng cậy vào những phép lạ. 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Trong Hội Nghị Tôn Giáo đó, Thiên Sư Soyen 
đã kết thân với học giả Mỹ gốc Đức Paul Carus và đã 
giới thiệu môn sinh của ngài là Tiến Sĩ Suzuki với 
học giả Paul Carus để hai người hợp tác phiên dịch 
những kinh sách Phật giáo sang Anh ngữ. 


AZENLIFE í 


“6†fsk 





Trong thời gian 11 năm lưu lại Hoa-Kỳ để dịch 
và viết sách về Thiền Tông bằng Anh ngữ, học giả 
Suzuk1 cũng tự nghiên cứu thêm về các môn tâm 
lý học và triết học Tây phương, nhất là triết thuyết 
thực-ngh1êm “ (eInp1Ir1cIsm) của triết gia Mỹ WIlliam 


James.” 


IREEEEE==ễễẽ 
(4) htips⁄dash.harvard .edu/bitstream/handle/1⁄306059001⁄565553538. 


pdf2sequence=l] 


20 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


TÂM LÝ HỌC TÂY PHƯƠNG CHỊU ẢNH 
HƯỞNG LỚN TỪ THIÊN TÔNG 


Một biến chuyển rất quan trọng là trong năm 
1933 học giả Suzuki quyết định gửi tặng nhà Phân- 
Tâm-Học Thụy Sĩ Carl Gustav Jung một bộ sách gồm 
những bải khảo luận của ông về Zen. 


Trước đó ông đã đọc những sách của Jung và 
khâm phục những quan điểm về Phân-Tâm-Học liên 
quan tới tâm trí con người. 
Chắc hẳn Học giả Suzuki đã 
nghĩ tới Jung khi ông viết "ẻ« 
trong một bài khảo luận xuất 
bản năm 1921 rằng : “ 77ong IÌÌ J)HIÈM 
tương lai sự khảo cứu về 
Thiền phải được đảm nhiệm lễ \ cNC hr 4LY8IS 
bởi những nhà tâm-lý-học Eiich FÉnmim 
uyên thâm hơn.” TT 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


>6, Bì n0 tài 


| AHRUCHETYPEsS 
N Ninja BÍ 
LIXCCJ1NSCÍICOILI5 


mm lÊy 
LAN.1.EITTIVE 
['MLINXSZ.IÍH S 


C.. TUNG 





Tiến Sĩ Jung cũng đã đọc những bài khảo luận của 
Tiến sĩ SuzukI trước khi nhận được bộ sưu tập nói 
trên và cũng biết Tiến sĩ Suzuki là người khâm phục 
ông. Sau khi nhận được sách do học giả Suzuki gửi 
tặng, Bác sĩ Carl Gustav Jung đã phúc đáp với lời văn 
khiêm tốn: 


.. Thiên là một mỏ vàng đích thực đối với những 
nhà tâm lý học Tây phương... Sự hiểu biết của tôi về 
những tác phẩm Đông-phương cổ điển đã đóng góp 
vào những công trình tâm lý học của tôi. Vì vậy tôi 
chân thành cảm tạ lòng tốt và tặng phẩm hào phóng 
của ngài. ˆ 


22 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Sáu nãm sau, trong năm 1939, Gar] Gustav Jung nhận 
lời viết bài giới thiệu cho bản dịch Đức ngữ của cuốn 
sách Phật Giáo Thiền-Tông Nhập Môn: /nfroducHion 
fo Zen Buddh¡sm) - đây là tác phẩm đầu tiên mà 
Tiến sĩ Daisetz Teitaro Suzuki nhằm vào giới độc 
giả quần chúng. Jung viết trong bài giới thiệu: 
'Không phải là sự tình cờ khi một chuyên gia trị 
liệu tâm lý viết bài giới thiệu này ˆ 


.. 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Trong năm 1949, khi bản Anh ngữ của cuốn 
-Phật Giáo Thiên-Tông Nhập Môn ˆ được nn lại, nhà 
xuất bản đã In thêm bài giới thiệu của Jung đã được 
dịch từ Đức ngữ sang Anh ngữ. Trong những näầm 
sau đó, cuốn sách này đã trở thành khởi điểm phổ 
biến nhất dành cho những người Tây phương muốn 
tìm hiểu về Thiền. Một bài điểm sách khen ngợi sự 
dễ hiểu của cuốn sách này rằng là: “Đây là cuốn 
sách đâu tiên đê cập những điêu huyện bí về Zen 
dành cho đại chúng.” 


Trong cuốn sách này, tác giả nhấn mạnh rằng, 
Zen nặng về triết lý của đời sống nhân loại nhiều 
hơn là một tông phái Phật Giáo. Một nhà điểm sách 
đã viết trong dịp tái bản của cuốn “Phật Giáo Thiền- 
Tông Nhập Môn trong năm 1949 như sau: G7áo Sử 
Suzuk1 là chuyên gia đương thời nhiêu uy tín nhất 
về Thiên, và cuốn sách này là một trong những kiệt 
tác trong lãnh vực Thiên Tông... 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Vào năm 1957, tạp chí Time Magazine trích dẫn 
sự nhận xét của học giả Suzuki rằng, các nhà phân 
tâm học đặc biệt lưu tâm đến Zen: Tiến Sĩ SuzukI nói 
rằng, các nhà phân-tâm-học có nhiều điều cần phải 
học từ Zen: To chỉ đi quanh quấn trên bề mặt của 
tâm trí mà không ngừng lại. Trong khi đó Zen thật sự 


đi sâu vào bên trong tâm trí“ 





Ñ Alan watts, D.T. Suzuki, và 
Christmas Humphreys, 
London, 1958. 


E=EGEGG.a.saaa‹5‹ẹ 
(5) https⁄dash.harvard edu/bItstream/⁄han- 
dle⁄1⁄306059001⁄36555335.pdf2sequence=l 


25 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





CHƯƠNG H 


THIÊN ĐỊNH PHẬT GIÁO VÀ PHÂN 
TÂM HỌC BỔ TÚC CHO NHAU 


(Sự Hội Ngộ Giữa Thiên Định Của Phật 
Giáo Và Phân- Tâm- Học) 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


TRIẾT GIA MỸ WILLIAM JAMES 
TIÊN ĐOÁN PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG TỚI 
KHOA TÂM LÝ HỌC. 


Trong thập niên thứ nhất của thế kỷ XX, 
nhân dịp viếng thăm vùng Miên Đông Hoa-Kỳ, một 
vị Thiện hữu Tri thức Tích Lan, ông Anagarika 
Dharmapala đã đến thăm Trường Đại Học Harvard 
ở tiểu bang Massachusetts và tham dự một khóa 
giảng của nhà tâm lý học Mỹ nổi tiếng William 
James. Khi Giáo Sư James trông thấy vị Phật tử 
trí thức này choàng áo cà-sa màu vàng ngôi trong 
giảng đường thì giáo sư nhận ra ngay ông là một 
Phật tử thuần thành nên đã nói: 

28 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Xin mời Thầy lên thuyết giảng thay tôi Thầy là 
người thích hợp với đề tài thuyết giảng về tâm lý 


học hơn tÕiI.. 





Triết gia William James (1842-1910) 


Sau khi Cư Sĩ Dharmapala nhận lời mời và lên diễn 
thuyết đại cương về những điểm chủ yếu trong giáo 
lý của Đức Phật, Giáo Sư James hướng về phía các 
sinh viên trong giảng đường và nói với họ: “Đây 1à 
loại tâm lý học mà trong khoảng 25 năm nữa thiên 


hạ sẽ nghiên cứu một cách rộng rãi.” ' 


(6) HOW THE SWANS G(AME TO THELAKE -A Narative of HistOrV 
of Buddhism In Armmerica, Rick Fields, Sharmmbala, 1992, page 155. 


29 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Tuy rằng trong hai thập niên 1950 và 1960 
nhiều người Tây phương, nhất là trong các giới 
triết gia, tâm lý gia, và văn thi sĩ, rất quan tâm tới 
sự tương đồng giữa Phật Giáo và Phân-Tâm-Học, 
nhưng sau đó trào lưu này đã lăng xuống trong một 
thời gian cho tới cuối thế kỷ XX thì lại bắt đầu hồi 
sinh, với sự ra mắt của những cuốn sách biên khảo 
xuất sắc về sự tương quan giữa Phật Giáo và Phân- 
Tâm-Học của những tâm lý gia nổi tiếng như Mark 
Epstein, Jeffrey Rubin, John Suler, Anthony Molino, 
và Barry Magid. 


1130010.) |bìí 6 § 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Phân-Tâm-Học đã phát triển trong thời gian ở 
Tây phương có những khủng hoảng vê đức tin tôn 
giáo, do ảnh hường từ những khám phá khoa học. Vì 
vậy, một trong những đặc điểm khiến cho Phật Giáo 
hấp dẫn các nhà Phân-Tâm-Học là vì Đạo Phật không 
phải là một tôn giáo hữu thần (hư K1-Tô Giáo và Do- 
Thái Giáo) — với sự tin tưởng vào một đấng tạo hoá 
toàn năng tạo ra vũ trụ, (Và đòi hỏi tín đồ phải có đức 
tin vô điều kiện. Những người nào có lập trường xét 
lại những giáo điều thì bị coi là những kẻ phản đạo )) 
Về điểm này, học giả Stephen Batchelor nói răng, 





Ñ Học giả Stephen Batchelor 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Đạo Phật là một tồn giáo không có tín ngưỡng - 
'areligion without beliefs”, hoặc như triết gia Alan 
Watts cho rằng: “2ạo Phật là một tôn giáo vô-tôn- 


giáo”- “a religion of no-religion“ °° 


Ưu điểm này khiến 
cho Phật Giáo thu 
hút nhiêu người Tây 
phương, trong khi 
những khám phá 
khoa học khiến cho 
một số tôn giáo phải 
xét lại tín ngưỡng cố hữu và đi tìm đáp ứng cho 
sự khao khát tâm lĩnh. ? 








Ñ Triết gia Alan Watts 


PHẬT GIÁO GIÚP GIẢI THOÁT MỌI 
ĐAU KHỔ VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC. 


Tất cả chúng sanh đều muốn tránh đau khổ 
và mong được hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên, trạng 


(248) Jeremy D Safran, Psychoanalysis and Buddh1sm (W/Isdom 
PubihcatIions, 2003) 


32 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


thái tâm thần là yếu tố có nhiều ảnh hưởng nhất 
đối với sự mưu cầu hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, 
muốn được hạnh phúc chúng ta cần phải có tâm 
thức an lạc, khi có tâm an lạc thì chúng ta sẽ có thể 
bình tâm đối phó với những khó khăn và nghịch 
cảnh một cách an nhiên tự tại. Giáo lý của đạo Phật 
vê tâm từ bị, vê khoan dung, bất bạo động và giáo 
pháp duyên khởi tương tác, tương sinh, tương tức, 
tương tại... cùng với thiên quán, chánh niệm..., giúp 
hành giả đạt được nội tâm thật sự an lạc. 


Trong những thập niên vừa qua, càng ngày 
càng có nhiêu nhà chuyên môn trong lãnh vực y-tế 
tâm thân đã thực hành và nghiên cứu thiên chánh 
niệm; đồng thời cũng có nhiều Thiền-giả Phật Tử 
am tường vê Phân-Tâm-Học và tâm-lý trị liệu pháp 
(psychotherapy). 


Trong những năm gần đây đã có trào lưu 
nghiên cứu về sự tương quan giữa Phật Pháp và 
Phân-Tâm-Học. Sự tương phùng giữa Thiền định 
Phật giáo với Phân-Tâm-Học, tâm-lý trị liệu pháp 


33 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


mới thoạt nghe có vẻ khó tin khi xét rằng Phật Giáo 
là một hệ thống tâm linh đã được Đức Phật khai thị 
ở Ấn-Độ cách đây 26 thế kỷ, với mục tiêu giác ngộ 
và thoát khổ; trong khi đó Phân-Tâm-Học là một hệ 
thống lý thuyết và trị liệu chỉ mới phát xuất ở Âu 
Châu vào cuối thế kỷ XIX để đáp ứng với nhu cầu 
chữa trị những chứng bệnh tâm thân. 


Ẹ 


x4 


Phật Giáo, nhất là Thiên Tông, không tin cậy 
vào những khái niệm và khuyên hành giả hãy rũ 
bỏ những bám víu và chấp trước để tỉnh thức, thoát 
khỏi vọng niệm về một bản ngã không có thật, để 
có mối! liên hệ hỗ tương và thể hiện lòng từ bị rộng 
rãi hơn đối với xã hội xung quanh, để cư xử tốt và 
tử tế hơn với tha nhân; trong khi đó Phân-Tâm-Học 
sử dụng khả năng tự nhìn vào bản thân để tìm hiểu 
những kinh nghiệm vô thức trong quá khứ đã tạo 


^ (íí 


ra ảo tưởng về “cái tôi" và những xung đột thầm kín 


trong nội tâm hiện thời của chúng ta như thế nào. 


34 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Sau khi họ khảo sát tường tận, các nhà tâm 
lý học đã nhận thấy có nhiều điểm tương quan giữa 
Phật Giáo và phân-tâm học. Thí dụ như cả Phật Giáo 
và phân-tâm học đều hướng đến sự giải thoát đau 
khổ, và soI sáng những khía cạnh tâm thần của nhân 
loại. Cả hai đều hoạch định phương thức trị liệu và 
phương thức chẩn đoán về nguyên nhân đích thực 
đã gây ra đau khổ, phiền não mặc dù lý tưởng giải 
thoát khổ đau của Phân-Tâm-Học không cao sâu 
như Phật giáo. 


Phân-Tâm-Học ngày nay có thể giúp chúng ta 
giảm trừ phần nào đau khổ, phiền não, bằng cách trau 
đồi cái tâm sáng suốt và thanh thản tương tợ như 
những giáo pháp của Phật giáo nhưng thực tế phân 
tâm học đang có những giới hạn cố định vì chưa 
hướng dẫn con người liễu giải rốt ráo bản thể đích 
thực của muôn hữu vũ trụ. Có những phần giống 
như Phật Giáo, Phân-Tâm-Học cũng tìm cách g1úp 


35 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


con người sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, đồng thời 
bồi đắp cho tâm hồn và trí huệ cao thượng hơn. ” 


Sự liên kết giữa truyền thống thiên định và tâm 
linh của Phật Giáo với tâm-lý trị liệu pháp của Tây 
phương được coi là một tặng phẩm kỳ diệu ban cho 
thế giới nhân loại — nhằm soi sáng những nguyên 
nhân gây đau khổ cho con người, đồng thời cống hiến 
những phương thức điều trị và thăng tiến. Sự liên kết 
kỳ diệu này, giữa trí huệ Đông phương và tâm lý học 
Tây phương, sẽ giúp cho chúng ta không cần dùng tới 
những dược phẩm, thuốc men, để giải trừ những căn 
bệnh tâm thần kinh niên của con người - từ tâm trạng 
buồn rầu và trầm cảm cho tới những chứng bệnh rối 


loạn tâm thần trầm trọng và sự nghiện ma túy. 


Sự phối hợp giữa Đông và Tây này cũng giúp 
cho chúng ta hướng tới một cuộc đời có nhiêu ý nghĩa 
và đáng sống hơn. 


(9) MEDIIATTVE PSYCHOTHERAPDY The Marriage of East and 
West, By Jeflirey B. Hubin. 


36 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


THỜI KỲ “SƠ GIAO” GIỮA PHẬT GIÁO VÀ 
PHÂN-TÂM HỌC 


Tuy nhiên, học giả Jjeffrey B. Rubin đã nhận 
định: “Tongkhinhiều người nhìn nhận răng Thiền 
định của Phật Giáo và Phân-Tâm-Học của Tây 
phương có thật nhiều yếu tố để bổ túc cho nhau, 
nhưng đồng thời cũng có nhiêu người quên răng 
hai lãnh vực giao lưu J"g chỉ mới ở trong thời kỳ 
| Sơ giao, chưa ởi tới 
thời kỳ sống chung 
thân mật Chúng ta 
mới chỉ bắt đầu nhận 
thấy hai truyền thống 
này có thể bổ xung 
cho nhau. Chúng ta 
còn cần phải tìm sự 
định hướng để tiến 


(10) 


xa hơi. 





Ñ Tiến Sĩ Jeffrey B. Rubin 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Học giả Rubin đã viết thêm: “Cuộc đối thoại 
hiện thời giữa hai truyền thống Đông phương và Tây 
phương đã bị ám ảnh từ khuynh hướng đề cao phía 
này và khinh thường phía kia. Tôi gọi đây là thói tật 


giả vờ khen nhau - pseudo-cornplermnentarV. 


DREEEREEESaEH Bị 
PISTCHDIRF48.1103. 
ElI[FE2Ekd, d2⁄Ủ 
là#iEI1LHTSRS 




















Trong khi đó, có những học giả, như Tiến-Sĩ 
Mark Epstein, nói rằng cả tâm-lý trị liệu pháp và 
Thiên định đêu đáng quý trọng, và họ mong đợi có 
ngày hai phía sẽ hội nhập (1ntegrating) với nhau. 
(..) lại sao phân-tâm học và thiên định cần bổ túc 


cho nhau? 


(10) MEDITATTVE PSYCHOTHERAPY The Marriage of East and 
W/est, By Jeflirey B. Rubin. 


3ö 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Vì tâm-lý trị hệu pháp và thiên định không 
những có tác dụng bổ túc cho những khuyết điểm của 
tâm lý học mà còn có thể giúp cho hành giả đạt được 
trí huệ phong phú hơn, so với khi họ chỉ thực hành một 
trong hai môn. Nhờ những k1nh nghiệm tôi đã thu thập 
được trong hơn 30 năm qua vê thiên và phân tâm học, 
tôi đã sáng tạo bộ môn mà tôi gọi là phân-tâm học thiên 
định ' - mmeditatiive psychoanalysis, trong đó phối hợp 
giữa những phương diện đặc sắc nhất của cả hai truyền 
thống phân tâm học Tây phương và thiền định Đông 
phương, để trở thành một tổng hợp bao quát. 


Trong môn phân-tâm học thiên định mà tôi đê 
xướng, chúng ta sẽ sử dụng thiền định và sự chú tâm 
vào hơi thở để khiến cho tâm lắng đọng và tập trung, 
và kế đó khám phá ý nghĩa của những gì mà chúng ta 
tìm thấy băng cách sử dụng kiến thức phân-tâm học 


(11) 


liên quan tới Vô thức. 


(11) MEIDIIATTVE PSYCHOTHERAPY The Marriage of East and 
West, By Jeflirey B. Rubin. 


39 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





„1 ï Học giả Jeremy D. Safran 
xiR _ 
J8 Theo học giả Jeremy D. Sa- 





N n 1 - Iran thì: Cuộc đối thoại giữa 
¿. k _ h Phật Giáo và phân-tâm học 
.^....... vọng sẽ làm giàu 
thêm cho cả hai phía. Nhờ 
sự hội ngộ này, Phật Giáo sẽ 
tránh khỏi sự chuyển hóa, 
giống như trong quá khứ, khi 
tôn giáo này được truyền bá 
từ Ấn-Độ sang các nước Á Châu. Trong khi đó, phân- 
tâm học cũng sẽ tránh khỏi sự chuyển hóa, giống như 
môn tâm lý này đã cải biến sau khi được truyền bá để 
vượt ra khỏi nền văn hóa nguyên thủy của thành phố 


Vienna, Áo Quốc, vào cuối thế kỷ XIX.” ch 





(12) Jeremy D _Safran, Psychoanalysis and Buddhism 
(Wisdom Publhcations, 2003) 


40 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Để nâng cao khả năng sáng tạo cho nhân viên, 
một số công ty đứng đầu thế giới như Apple, Goodle, 
Yahoo, Samsung, Nike, HBO, Intel, Procter & Gamble 
(P&G) v.v... đã khuyến khích và cho áp dụng “Thiên 
Nơi Công Sở”. Họ thiết lập nhiều phòng tập và các 
lớp dạy thiền miễn phí cho nhân viên nhằm giúp 
cho nhân viên thư giãn và giảm căng thẳng trong 


lúc làm việc. 





Đặc biệt nhất là Giám đốc điêu hành P&G A.G. 
Lafley, ông đã cho lắp đặt một không gian thiên ngay 
tại các toà nhà của công ty và có hẳn một chương 
trình hướng dẫn thiền định. Ông cho rằng: “Nếu bạn 
không thể giải quyết vấn đề, hãy tĩnh tâm và suy 


ngẫm về nó. 


41 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





Việc thực hành thiên nơi công sở đã giúp ích rất 


nhiều cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong 
việc điêu hành công ty, quản lý các nhân viên của 


mình, điển hình là những điều lợi ích sau đây: 


- Tăng cường sự tập trung: Thiên định đòi 
hỏi sự tập trung rất cao, chỉ cần thiền 20 phút mỗi 
ngày thì trong vòng 4 ngày là đã có kết quả hữu 
hiệu, Thiên giúp bồi dưỡng khả năng tập trung cho 
nhân viên trong lúc làm việc, giúp họ phân biệt 
được việc gì quan trọng nhất cần phải làm và việc 
gì có thể bỏ qua. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


- GIúp giảm stress: Thiên giúp chúng ta tập 
trung hơi thở và giữ cho tâm trí tĩnh lặng, giúp chúng 
ta phục hồi năng lượng, duy trì trạng thái cân bằng 
khi cơ thể mệt mỏi trong lúc làm việc. Thiền còn có 
tác dụng chấm dứt tình trạng stress cho trí não, g1úD 
kiêm hãm cơn nóng giận và kiểm soát tự thân một 
cách tốt nhất. Điều này khoa học cũng đã chứng 


minh cụ thể. 


- Phát triển khả năng sáng tạo: Làm sao 
chúng ta có thể sản sinh ra nhiều ý tưởng tuyệt vời 
khi đầu óc đã đầy ấp những lo âu và căng thẳng ? 
Thiên định sẽ giúp chúng ta duy trì chánh niệm, 
tìm lại với chính mình, điều đó đã giúp cho chúng 
ta yêu công việc hiện tại của mình hơn để từ đó sẽ 
tập trung đào sâu vào ý nghĩa của công việc mình 
đang làm và giúp chúng ta đánh thức lại kỹ năng 


sáng tạo đang bị ngủ quên. 
5 Ề XS. ° ï 


Š 8 “+ „ r 
“2 & 


43 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


- Cắt giảm chi phí: Trong toàn bộ các công ty 
trên thế giới, một trong những chi phí chính ảnh 
hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty đó là tiên vốn 
cho nhân lực và bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên. 
Tuy nhiên, khi nhân viên đã thực hành thiên định, 
họ luôn làm việc trong chánh niệm thì khả năng xảy 
ra rủi ro trong công việc rất thấp. Việc thực tập thiên 
còn giúp cho sức khoẻ của họ luôn được ổn định. 





Một huấn luyện viên thiền định chuyên nghiệp, ông 


Golbie Kamarel, đã khảo sát qua những thực nghiệm 


của các nhân viên tại các công ty lớn với con số dữ 


44 


(ó7 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


liệu cụ thể để chứng minh và đã đưa cho Berkeley 
Greater Good kết quả của việc thực tập thiên định 


đối với nhân viên như sau: 


- 91% cho biết rằng thiền định đã ảnh hưởng tích cực đến văn hoá, 
- 86% nhân viên sẽ giới thiệu thiên định với đồng nghiệp; 

- 66% cho biết cảm thấy bớt căng thẳng hoặc có khả năng kiểm 
soát được sự căng thẳng, 

- 63% cho biết có khả năng tự quản lý công việc tốt hơn, 

- 60% cho biết nâng cao sự tập trung kỹ năng và có những quyết 
định sáng suốt hơn, 

- 52% cho biết có khả năng quản lý tốt hơn những mối quan hệ đối 
Với công VIỆC, 


- 46% cho biết phát huy tốt khả năng sáng tạo và đổi mới. 


Điều này chứng minh cho cả thế giới thấy lợi 
ích của việc Thiền định và lý do tại sao các công ty 
lớn nổi tiếng trên thế giới hiện nay đã và đang áp 
dụng chương trình thực tập thiền quán của Phật 
giáo để cải thiện sức khoẻ, giúp ổn định, an lạc tâm 
thức và nâng cao khả năng sáng tạo của nhân viên 
trong đó có thiên tài Steve Jobs là cha đẻ của Iphone, 
người tiên phong của công nghệ trí tuệ. 


45 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





CHƯƠNG II 


CUỘC THẢO LUẬN GIỮA TĂNG SĨ 
VÀ TRIẾT GIA 
VỀ PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





Noi dung bài này được trích dịch từ chương 
16 có nhan đề là “Phật Giáo Và Phân Tâm Học' trong 
cuốn sách "Tăng Sĩ Và Triết Gia (THE MONK AND 
THE PHILOSOPHER), gồm những cuộc đối thoại giữa 
triết gia Pháp nổi tiếng Jean-FrancolIs Revel và con 
trai ông là Tăng sĩ Phật Giáo Tây-Tạng Matthieu Ri- 
card - là người mà năm 26 tuổi đã từ bỏ sự nghiệp 
đầy hứa hẹn của một khoa học gia để trở thành một 
tu sĩ Phật Giáo Tây- Tạng ở Nepal. 


48 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Những cuộc đối thoại được gh: J2... 
chép trong cuốn sách nói trên đã thực _ 
hiện trong 10 ngày tại một khách sạn 
ở Katmandu. Mười chín đề tài của 


những cuộc đàm luận rất bao quát: 





Trong số đó có những vấn đê như 
"Thật Giáo là gì? Tại sao Phật Giáo hấp 
dẫn nhiều người ở Tây phương như vậy? “Tại sao 
Phật Tử tin vào sự tái sanh?" Những khác biệt giữa 
đời sống tu viện Phật Giáo và tu viện KT-1Ô-Giáo như 
thế nào 7? v.v... Các nhà phê bình cho rằng, cuốn sách 
này rất thích hợp để giới thiệu Phật Giáo cho những 
người Tây phương muốn tìm hiểu. 


Triết gia Jean-Francois Revel sanh năm 
1924, là thành viên của Viện Hàn Lâm Pháp. Ông 
đã từ bỏ chức giáo sư 
đại học để chuyên tâm 
viết sách triết học và 
chính trị, đồng thời 
giữ chức chủ biên của 


tuần san chính trị nổi 





tiếng LEXpIeSs. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





Ñ Thầy Matthieu Ricard 


Thầy Matthieu Ricard sanh năm 1946 ở Pháp, 
tốt nghiệp học vị tiến sĩ vê môn sinh vật học tại Viện 
Pasteur ở Paris. Trong năm 1972, Thầy quyết định từ 
giã sự nghiệp khoa học đầy hứa hẹn để chuyên tâm 
nghiên cứu Phật Giáo. 


Đức Dalai Lama đã giới thiệu về cuốn "Tăng 
Sĩ Và Triết Gia" như sau: “Sự kỳ điệu của cuốn sách 
này là nó cho thấy sự đối thoại với tỉnh thần phóng 
khoáng sẽ hữu ích như thế nào. Tuy rằng hai người 
này đã theo đuổi những hướng ởi nhân bản và truy 
tìm kiến thức của họ bằng những phương tiện khác 
nhau, nhưng tôi tin răng cả hai đều cho thấy rằng 
câu hỏi về ý nghĩa của đời sống không quan trọng 
bằng tạo ý nghĩa cho cuộc đời mà chúng ta sống.” 


50 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


TRIẾT GIA JEAN-FRANCOIS REVEL 
MỞ ĐÂU CUỘC ĐỐI THOẠI: 


Bây giờ chúng ta bàn luận vê một môn học mà 
chắc chắn Phật Giáo sẽ phải đương đầu: đó là môn 
Phân-Tâm-Học. Nói một cách chính xác thì Phân- 
Tâm-Học không phải là một khoa học đúng nghĩa. Có 
thể coi Phân-Tâm-Học như là một phương hướng mà 
chúng ta nhắm tới. Nhưng trong thời gian 100 năm qua 
ở Tây phương, nó đã giữ một vai trò hết sức quan trọng 
trong sự khảo sát bản thể của con người... Phương 
diện chủ yếu của Phân-Tâm-Học mà Phật Giáo cần 
phải cứu xét là yếu tố cốt lõi mà Sigmund Freud, nhà 
tâm lý nổi tiếng thế giới gọi là vô thức. 


'ụ>. „ [heo Freud thì, dù con người 






cố găng tìm hiểu nội tâm đến 
R mức nào ởi nữa, ta vẫn không 
thể vượt qua bức tường kiên 
cố của vô thức. Nói một cách 
giản lược, có những cấu tạo 
tâm lý, những thúc đẩy và 





_ những ký ức bị áp chế luồn 
Ñ Sigmund Freud. 


S1 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


luôn hoạt động và ảnh hưởng tới tâm thần và hành 
VI Của con người, trong khi ta không ý thức được 
chúng hoặc đi sâu vào chúng. Kỹ thuật duy nhất có 
thể giúp ta phát hiện và cố gắng kiềm chế chúng là 
sử dụng môn Phân-Tâm-Học. 


Theo Freud, bất cứ aI nói rằng ta có thể vượt 
qua bức tường của vô thức che dấu những xung lực 
tâm thần của con người bằng cách sử dụng trí thông 
minh bình thường, thì lời nói đó chỉ là ảo tưởng. 
Chúng ta không thể nào tiến sâu vào vô thức bằng 
cách tự quan sát nội tâm, hoặc bằng bất cứ sự tập 
luyện tâm linh nào đó. Điều này không phải chỉ là 
một vấn đề lý thuyết, vì những kinh nghiệm tr] liệu 
tâm lý đã cho thấy vô thức thực 
sự hiện hữu, trong khi phương 
pháp nội quán cổ điển (classi- 
cal Introspection) không thể 
thâm nhập vào nó. 





Ñ Triết gia Jean-Francois Revel và 
Thầy Matthleu Ricard 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


THÂY MATTHIEU RICARD NÓI: 


Theo con nghĩ thì, không nên vội vàng nói 
rằng chúng ta không thể vượt qua bức tường của 
những ẩn ức tâm lý. Nói như vậy thì cũng giống 
William James bảo rằng, không thể chặn đứng 
dòng liên tưởng trong tâm thức, vì chính ông ấy đã 
cố gắng thử nghiệm nhưng không thành công. Kết 
luận như vậy cho thấy rằng ông ấy chưa bao giờ có 
kinh nghiệm thực hành nội quán trường kỳ để trực 
tiếp quán sát bản thể của tâm. Sigmund Freud đã 
làm gì để vượt qua 7o cản của ẩn ức”? Bằng cách 
dùng trí thông minh xuất chúng của ông ấy để suy 
luận về nó, và bằng cách dùng những kỹ thuật mới 
để phân tích. 


Nhưng Freud không dành thời gian dài hàng 
tháng và hàng năm để tập trung tư tưởng vào sự 
quán sát nội tâm, giống như các tu sĩ Phật Giáo đã 
thực hành. Làm sao các nhà phân tâm có thể giúp 
người khác nhận thức được bản chất thâm sâu nhất 
của tâm, trong khi chính họ chưa nhận thức được 2 


S3 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Điều đáng kể là Phật Giáo nhấn mạnh răng, chúng ta 
cần phải tìm cách hóa giải yếu tố tâm lý mà Phân- 
Tâm-Học gọi là 'vô thức. 


Trong Phật Giáo vô thức mm. 
được gọi là những khuynh hướng | + Emlightenmsem 
tích lũy" (habitual tendencies), hoặc 
là ?ihững tầng lớp của tâm trạng ˆ 
(layers of the mental state) Chúng 


không xuất hiện ngoài bề mặt của 





ý thức, nhưng chúng là những gì 

khiến cho con người xử sự theo cách này hay cách 
khác. Có thể bảo rằng Phật Giáo đặc biệt nhấn mạnh 
vào Sự quan trọng của những khuynh hướng này, 
bởi vì Phật Giáo xét rằng, chúng ta đã tích lũy không 
những từ thời thơ ấu của con người mà còn tích 
lũy từ vô số tiền kiếp của họ. Chúng tương tựa như 
những tầng lớp trầm tích (sediment) đã dần dần lăng 
đọng xuống đáy sông của ý thức, mà trong tâm lý 
học gọi là ý thức gốc" (base conscIousness). Có tới 8 
thành phần khác nhau của ý thức. 


54 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Thứ nhất “ý thức gốc mơ hồ” là thành phần 
căn bản nhất của tâm, nó giúp cho con người có ý 
thức và nhận biết một cách tổng quát về sự hiện 
hữu của vũ trụ. Kế đến là ngũ quan của ý thức gồm 
nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, và thân. Kế đó là thành phần 
của ý thức liên quan tới tư tưởng hoặc những liên 
tưởng, và sau cùng là thành phần liên quan tới 
những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực phát xuất từ 
những ý tưởng đó. 


Thành phần thứ nhất, ý thức gốc” tức là 
trung gian và xe chuyên chở của những khuynh 
hướng tích lũy ở quá khứ. Khi chúng ta cố gắng 
thanh lọc dòng ý thức bằng cách cứu xét bản chất 
của tâm, bằng cách nội quán và vận động tâm linh 
- là những gì mà Freud nói rằng không thể đi sâu 
vào vô thức - thì lúc đó chúng ta sẽ làm tan rã được 
những khuynh hướng tích lũy. Quả thật những 
khuynh hướng đó khó hủy diệt hơn những cảm xúc 
bình thường, bởi vì chúng tích lũy trong một thời 


gian lâu dài. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Chúng giống như một tờ giấy đã cuộn tròn từ lâu. 
Khi ta cố gắng trải tờ giấy trên mặt bàn thì tờ giấy 
chỉ năm 1m trong khi tay ta giữ nó, nhưng nó sẽ tự 
động cuộn tròn như cũ ngay sau khi ta buồng tay ra. 


BS GIƯG(3TEE 





JEAN-FRANCOIS NÓI: 


Như vậy có nghĩa là Phật Giáo chấp nhận sự 
hiện hữu của những khuynh hướng và những biểu 
hiện của vô thức — nếu thực sự có những gì được 
coi là những biểu hiện của vô thức. Quả thật phải có 
những biểu hiện loại này, bởi vì chúng ta thường nói 
tới những ký ức tiêm tàng như là những yếu tố tâm 
thức đã bị kiềm chế. Như vậy thì, theo con nói, cái 
hành lý vô thức này đã tích lũy không những từ thời 


56 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


thơ ấu mà cả từ những tiền kiếp quá khứ? Trong 
trường hợp đó thì sự hồi tưởng những ký ức lâu dài 
— mà Socrates cũng đã khuyên các môn sinh của 
ông hãy thực hành - cần phải quay trở lại những 
tiên kiếp rất lâu trước thời thơ ấu. Điêu đó sẽ kh- 
iến cho các nhà Phân-Tâm-Học của chúng ta có thật 
nhiều công tác để làm; đây sẽ là một ngành khảo 
cứu mới trong Phân-Tầm-Học .. Chúng ta hy vọng 
điêu này sẽ đem đến cho họ thật nhiêu việc làm |. 


IHTEAN-FRANCCIS 


IXEVIE E 


FOMW 
LÈMCX ]wX IES 


FERISH 


ïI1# hà. 
tÌ4 ST MARX LRPSLS 
PHE H3EALHIABIAX FIAN"LAThxx 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


THÂY MATTHIEU: 


Khi hài nhị chào đời thì sự chấn động khiến 
cho những ký ức về tiên kiếp của chúng bị xóa tan, 
ngoại trừ trường hợp của những người có khả năng 
làm chủ được dòng ý thức liên tục giữa lúc chết và 
lúc tái sanh trong giai đoạn trung ấm (tiếng Tây- 
Tạng: bardo). Đối với những con người bình thường 
thì sự quên mất tiền kiếp cũng gần giống như khi 
những người lớn tuổi quên mất những chuyện đã 
xảy ra trong thời thơ ấu. Có một chỉ tiết lý thú là từ 
lâu trước khi Freud khai sinh ra môn phân tâm học 
thì sách Tử Thư Tây Tạng đã nói rằng, những con 
người trước khi tái sanh nếu có tình cảm sâu đậm 
với mẹ thì sẽ sanh ra là phái nam, và nếu có tình cảm 
sâu đậm với cha thì sẽ sanh ra là phái nữ. Nhưng có 
sự khác biệt là quan điểm của Phật Giáo về bản chất 
của vô thức và phương pháp để thanh lọc nó. Trên 
phương diện sử dụng phương pháp thanh lọc thì 
Phật Giáo không đồng ý với Tâm Lý Gia Freud rằng, 
những kỹ thuật thuộc về tâm linh không thể đi sâu 
vào những khuynh hướng tích lũy trong quá khứ, 


5ö 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


hoặc hóa giải chúng băng cách nào đó. Mục tiêu 
đích thực của con đường tâm linh là hóa giải những 
khuynh hướng tiêu cực đó, bởi vì tất cả những ý 
tưởng chấp trước và ác cảm đều phát xuất từ những 
điều kiện trong quá khứ. Công việc rèn luyện tâm bao 
gồm sự tiến sâu vào tận gốc rễ của những khuynh 
hướng đó, bằng cách khảo sát bản chất để hóa giải 
chúng. Tiến trình đó có thể được gọi là thanh lọc, 
trong cả hai ý nghĩa về nội tâm lẫn thực tiễn, giống 
như khi chúng ta loại bỏ những chất ô nhiễm và cặn 
bã để thanh lọc dòng nước vấn đục của con sông. 


<< <S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<s 


Theo kinh nghiệm và nhận xét của con, thì 
có những bệnh nhân phân tâm học đã có thể trút 
bỏ những thành phần xấu nhất trong căn bệnh 
tâm thần của họ bằng cách truy tìm sự hiện hữu 
của chúng trong thời thơ ấu, nhưng họ vẫn không 
thể xóa tan tận gốc rễ thâm sâu của những yếu 
tố đã kiêm chế tự do nội tâm của họ. Sau nhiêu 
năm cố gắng, họ vẫn không đạt được sự thanh 
thản, họ vẫn ở trong tình trạng căng thẳng và lo âu. 


59 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


TRIẾT GIA JEAN-FRANCOIS REVEL NÓI: 

Gần đây một số trường phái Phân-Tâm-Học 
đã bác bỏ ý kiến của Freud cho rằng tiến trình tạo 
hồi tưởng ký ức có thể giúp cho bệnh nhân tâm thần 
giải tỏa ấn ức hoặc thậm chí nỗ lực hồi tưởng ký ức 
có thể giúp soi sáng vô thức. 


THÂY MATTHIEU RICARD NÓI: 


Lý do khiến cho chúng ta khó có thể nhận biết 
những khuynh hướng tích lũy là vì chúng tiềm ẩn, 
giống như những hình ảnh trên một cuốn phim đã 
chụp hình, nhưng người chụp hình chưa rửa cuốn 
phim đó. Nhưng thay vì cố gắng rửa Di ra hình ảnh 
như khoa Phân-Tâầm-Học, Phật bu TẠI 
Giáo áp dụng đường lối đơn giản 
là dùng ngọn lửa trí huệ để thiêu 






hủy cuốn phim, băng cách vận ậu 
dụng bản chất trống rỗng — tức IHE_, ÄR] 


! 
“Hi | 
ï 


là tánh không - của tâm thức để mm... 
MEDITATION 


diệt trừ tận gốc rễ những khuynh 
hướng tiềm ẩn đó. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Như vậy chúng ta thấy rằng, Phật Giáo giải 
quyết vấn đề ở trình độ cao hơn. Nếu ta chỉ truy tìm 
và nhận diện một số vấn đề tâm lý trong quá khứ thì 
chưa đủ. Làm sống dậy một số ít sự việc đã xảy rất 
lâu trong quá khứ của ta thì chỉ là một biện pháp giới 
hạn; làm như vậy thì ta chỉ có thể giải tỏa được một 
số bế tắc, chứ không thể tận diệt được nguyên nhân 
chủ yếu của chúng. Khi ta muốn thanh lọc nước 
trong một cái hồ thì đừng tiếp tục quậy bùn ở dưới 
đáy hô. 


TRIẾT GIA JEAN-FRANCOIS REVEL NÓI: 


Đúng thế, nhưng dù sao thì vấn đề cần giải 
quyết một cách tế nhị hơn nữa. Chúng ta định nghĩa 
loạn thần kinh” là gì? Trên lý thuyết, khoa Phân- 
Tâm-Học đã được hoạch định để chữa trị cho những 
người thường xuyên gặp những khó khăn thuộc vê 
tâm lý trong đời sống... Thí dụ như, một người luôn 
luôn tự đặt mình vào những hoàn cảnh dẫn đến thất 
bại, hầu như một cách cố ý. Người đó đảm nhiệm 
một dự án; rồi tới khi mọi chuyện đều tốt đẹp và dự 


61 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


án sắp thành công thì anh ta vi phạm một lỗi lầm 
nguy kịch nhất - một lỗi lầm vô cùng tệ hại mà 
chúng ta không thể giải thích tại sao một người tài 
giỏi như đương sự lại có thể vi phạm. Chính Ba đã có 
những người bạn rất nổi tiếng, đã đạt được những 
thành công; nhưng đến giaI đoạn nào đó thì họ vi 
phạm những lỗi lầm không thể giải thích, và chúng 
hủy hoại tất cả những thành quả mà họ đã gây dựng 
được nhờ sự tài giỏi, trí thông minh và sự tận tâm. 
Loại người này tự đặt họ vào những hoàn cảnh khó 
khăn mà không ý thức được rằng là họ đã lặp lại 
những lỗi lầm cố hữu. Họ không thể tự phản tỉnh để 
tìm cách thoát ra khỏi những bế tắc tâm lý. Họ cần 
phải được trợ giúp từ những phương pháp trị liệu 
của Phân-Tâm-Học. 








PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Sự xác thực trong thuyết của Freud về nguyên 
nhân tâm lý đã được kiểm chứng nhiều lần. Chúng 
ta đã thấy những phúc trình đầy đủ về một số trường 
hợp phân tâm của chính Freud và của những nhà 
phân tâm khác. Thí dụ những phúc trình thường cho 
thấy trong thời thơ ấu, một số người đã có những xung 
khắc với mẹ họ. Để “hành hạ “người mẹ, vô thức của 
một người con trai xui khiến cho hắn phá hoại một đồ 
vật nào đó của gia đình, hoặc hắn cố ý đạt điểm xấu ở 
trường học, vì người con đó muốn 7zä thù “người mẹ 
vì nghĩ rằng mẹ của mình không thương yêu mình. 
Thói quen trả thù như vậy đã tiềm ẩn trong vô thức 
của người con, rồi đến khi trưởng thành nó sẽ ảnh 
hưởng tới cách cư xử của hắn, và xui khiến cho hắn 
tiếp tục 7zä thù “người mẹ bằng cách làm hư hỏng 
những thành quả mà hắn đã đạt được. Nhưng trong 
khi làm như vậy người đó không ý thức được nguyên 
nhân hành động của chính mình. Theo Phân-Tâm- 
Học, khi người đó ý thức được nguyên nhân tâm lý 
phát xuất từ thời thơ ấu thì họ sẽ được giải thoát ra 
khỏi thói tật xấu đã tiêm tàng trong vô thức. 


63 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


THÂY MATTHIEU RICARD NÓI: 


Con không có ý nói rằng thiền định Phật 
Giáo có thể thay thế cho trị liệu tâm lý để điều trị 
cho những người loạn thần kinh, hoặc những bệnh 
tâm thần khác; con cũng không ám chỉ rằng những 
người thực hành thiên định Phật Giáo sẽ không khi 
nào cần đến khoa tr liệu tâm lý. Họ không nên trông 
mong vào thiền định để sẽ có thể chữa khỏi mọi vấn 
đê tâm lý. 





Phật Giáo và Phân-Tâm-Học áp dụng hai 
đường lối khác nhau để thoát ra khỏi sự nô lệ vào vô 
thức. Phân-Tâm-Học có lý và vận hành theo những 
nguyên tắc thuộc hệ thống của nó, nhưng hệ thống 
đó bị hạn chế bởi chính những mục tiêu mà Phân- 
Tâm-Học khởi xướng. Thí dụ, chúng ta hãy xét về 
vấn đê ham muốn tình dục. Nếu chúng ta cố gắng 
kiêm chế trọn vẹn sự ham muốn thì nó sẽ thoát ra 
bằng con đường quanh co nào đó và sẽ xuất hiện 
một cách bất bình thường. 


64 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


@†- 





Vì vậy, phân tâm học cố gắng đổi hướng ởi 
của ham muốn về phía đối tượng đích thực để khiến 
cho nó xuất hiện một cách bình thường. Nhưng theo 
pháp môn thiền định của Phật Giáo thì, ta không cố 
gắng kiềm chế tình dục, đồng thời cũng không để 
cho nó tự do tung hoành theo trạng thái bình thường 
— chúng ta giải quyết bằng cách cố gắng thoát ra 
khỏi nó. Để giải thoát, hành giả dùng một loạt những 
phương pháp liên tiếp, đầu tiên là áp dụng những 
biện pháp giải độc để tiêu diệt sức mạnh của sự ham 
muốn, kế tiếp là hãy nhận thức bản thể tánh-không 
của ham muốn, và cuối cùng là chuyển hóa ham 
muốn thành trí huệ. Khi chúng ta kết thúc tiến trình 
này thì ham muốn sẽ mất khả năng khống chế cái 
tâm của ta, để nhường chỗ cho sự an-lạc nội tâm và 
ta thoát ra khỏi mọi ràng buộc. 


65 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Trong khi Phật Giáo nhắm đích vào sự giải 
thoát ra khỏi sự tù hãm của tư tưởng, giống như 
con chim bay ra khỏi những đám khói ô nhiễm của 
một thành phố để hướng về nơi không khí trong 
sạch của vùng đồi núi, thì phân tâm học dường như 
khích động những tư tưởng và những giấc mơ - đó 
là những tư tưởng hoàn toàn vị kỷ. Người mắc bệnh 
tâm thần cố gắng tái-tổ-chức thế giới nội tâm nhỏ 
bé của họ để có thể điều khiển nó. Nhưng họ vẫn bị 
sa lầy trong thế giới đó. Lao mình vào vô thức theo 
đường lối Phân-Tâm-Học thì cũng giống như truy 
tìm một bầy rắn đang ngủ, rồi đánh thức chúng dậy 
và tìm cách loại bỏ những con rắn nguy hiểm nhất, 


rồi sau đó sống chung với những con rắn còn lại. 


"M 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


TRIẾT GIA JEAN-FRANCOIS REVEL HỎI: 


Vả lại, Phật tử cân tránh sát sanh cho nên 
không được phép giết chúng sanh... Nhưng Phật 
Giáo nghĩ sao về những giấc mơ 2 





HENH/4UENG 
H,CNIT 








THÂY MATTHIEU RICARD TRẢ LỜI: 


Có hàng loạt những phương cách thiên quán 
liên quan tới giấc mơ. Trước hết là hành giả tự luyện 
tập để nhận thức răng họ đang mơ, trong khi họ vẫn 
còn đắm chìm trong giấc mơ, kế đó hành giả luyện 
tập khả năng thay đổi giấc mơ theo ý muốn của mình 


67 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


và sau cùng là tạo ra những hình thức giấc mơ khác 
nhau. Mục tiêu tối thượng của sự tập luyện đó là 
hoàn toàn chấm dứt những giấc mơ. Một thiền giả 
đã đạt tới trình độ thượng đẳng thì không còn nằm 
mơ nữa, ngoại trừ đôi khi xảy ra những giấc mơ có 
tác dụng như là điêm tiên trị. Thí dụ như trường hợp 
của Thầy Gampopa, một đệ tử của Đại Sư Tây- Tạng 
MIlarepa, có lần nằm mơ thấy thân thể của thầy ấy 
không có đầu, như vậy có ý nghĩa là trong nội tâm 
thầy không còn có những tư tưởng nhị nguyên - và 
đó là giấc mơ cuối cùng của thầy. Tiến trình luyện 
tập như vậy có thể kéo dài nhiều năm. 





kị.ATTHIẾU KIAREI ' MỚI XIMGEE V 

Tư n: sJS' #gwea-i "xã 

BETONH THE SELT 
EIIXkxEESATIEOESS 


HE ểfT FE*X HỊ/RKIFIEISXI 
1LNEH WEUEE[SEIEXSCI 








PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Nói tóm tắt, trở ngại của khoa Phân-Tâm-Học 
là nó không nhận diện được những nguyên nhân 
căn bản của vô minh và của tình trạng nô lệ nội 
tâm. Sự xung khắc với cha hoặc mẹ, và những kinh 
nghiệm chấn thương tâm lý khác, không phải là 
những nguyên nhân chủ yếu; chúng chỉ là những 
nguyên nhân do hoàn cảnh tạo ra. Nguyên nhân 
chủ yếu là sự ràng buộc vào tự ngã, từ đó phát sinh 
tình cảm yêu hoặc ghét, tình cảm luyến-ngã và ý 


muốn bảo vệ bản thân. 


Tất cả những sự kiện tâm thần, những cảm 
xúc và kích động đều giống như những nhánh cây. 
Nếu ta cắt bỏ những nhánh cây thì sau đó chúng lại 
mọc ra. Nhưng nếu ta bứng tận gốc rễ của cây đó 
bằng cách tiêu hủy sự luyến-ngã thì lúc đó tất cả 
cành, lá, và quả sẽ bị triệt hạ cùng một lúc. Vì vậy, sự 
nhận diện của những tư tưởng xấu và những ảnh 
hưởng nguy hại hoặc tiềm ẩn của chúng chưa đủ để 
tiêu hủy chúng và không dẫn tới sự giải thoát toàn 


69 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


diện. Chỉ khi nào đạt được giải thoát cho những tư 
tưởng, bằng cách truy tìm chúng tận nguồn gốc đích 
thực - bằng cách trực tiếp quan sát tận bản thể của 
tâm - thì ta mới có thể hóa giải được tất cả những 


vấn đề rắc rối liên quan tới tâm thần. 


Tất cả những kỹ thuật thiền định về bản thể 
của tâm đều nhắm mục đích khám phá ra những 
tình cảm thù ghét, ham muốn, ganh ty, bất mãn, kiêu 
hãnh v.v... đêu không có sức mạnh mà ta lầm tưởng 
rằng chúng là một cái gì có một khả năng sức mạnh 
vô biên. Khi ta trực tiếp nhận xét chúng, bằng cách 
phân tích rồi quán tưởng về chúng, hoặc khi ta nhận 
xét tư tưởng Ởở phương diện trần trụi của chúng cho 
tới khi ta phát hiện bản thể của chúng thì lúc đó ta sẽ 
thấy rằng, chúng trống rỗng và không có bất cứ thực 
lực nào để kiêm chế ta như lúc đầu ta đã lầm tưởng 


rằng chúng có. 


Sự quán sát về bản thể của tư tưởng cần phải 
liên tục thực hành nhiêu lần. Nhưng khi ta kiên 
nhẫn thực hành thì sẽ đến lúc nào đó, tâm ta đi vào 


70 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


trạng thái ban sơ của nó. Điều này đòi hỏi hành giả 
phải kiên nhãn luyện tập. Dần dần, càng ngày họ sẽ 
càng tiến xa hơn trong tiến trình giải phóng tư tưởng. 





Lúc đầu, sự nhận diện tư tưởng ngay khi 
chúng xuất hiện cũng giống như khi ta nhận ra một 
người quen trong đám đông. Ngay khi một tư tưởng 
luyến ái hoặc thù ghét phát sinh, và trước khi nó 
có thể gây ra phản ứng dây chuyền gồm những tư 
tưởng khác, ta cần phải nhận ra nó. Ta hãy nhớ rằng 
nó không có thực lực, không thực sự hiện hữu. 
Nhưng ta không biết cách giải thoát nó. Giai đoạn 
thứ nhì để giải thoát giống như một con rắn tự tháo 
gỡ ra khỏi sự cuộn tròn thân thể của nó. Khi làm như 
vậy nó không cần đến sự trợ giúp của ngoại lực. 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Triết Gia ,Jean-FrancoIs Revel nói: 
Như vậy là có thật nhiều ẩn dụ !. 





Thây Matthieu Ricard nói: 


Trong giai đoạn thứ nhì này, hành giả đạt được 
kinh nghiệm trong tiến trình giải phóng tư tưởng và 
họ giảm bớt sự nhờ cậy vào những biện pháp giải 
độc khác nhau tùy theo mỗi loại tư tưởng tiêu cực. 
Như vậy có nghĩa là tư tưởng xuất hiện rôi tự biến đi. 
Sau cùng, ở giai đoạn thứ ba, ta hoàn toàn làm chủ 
tiến trình giải phóng tư tưởng. Chúng sẽ không còn 
khả năng gây ra bất cứ sự nguy hại nào. 


Chúng sẽ giống như kẻ trộm đi vào một ngôi 
nhà trống - kẻ trộm không có gì để lấy đi và chủ nhà 
cũng không có gì để mất. Những tư tưởng sẽ đến rồi 
đi mà không khi nào có thể khiến ta nô lệ vào chúng. 
Tới lúc đó, ta thoát ra khỏi cái ách của tư tưởng hiện 
thời và những khuynh hướng tích lũy trong quá khứ 
đã kích động chúng. Khi đó ta thoát ra khỏi đau khổ, 


tâm ta sẽ trụ ở trong trạng thái nhận thức sáng suốt 


8; 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


và tỉnh thức, trong đó tư tưởng không còn bất cứ 
ảnh hưởng nào quấy rối nữa. 


Như vậy, điều đáng mừng là nhờ luyện tập ta 
có thể thanh lọc và triệt tiêu những tư tưởng xấu. 
Khi đó tất cả những cặn bã dưới đáy của vô thức 
không còn là những tảng đá. Chúng chỉ là nước đá 


và sẽ tan rã dưới mặt trời của trí tuệ. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





CHƯƠNG IV 


PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC 
VYỂM TRỢ LẦN NHAU 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Ệ 

¬ 1 
š 
ï 





Như đã được trình bày trong một chương 
trước, từ tiền bán thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu 
đã nhận thấy có những điểm tương đồng giữa Phật 
Giáo và Phân Tâm Học. Sau đây là những điểm tương 
đồng hiển hiện nhất: 


- Cả hai đều quan tâm đến việc giải trừ đau 
khổ, phiền não, xáo trộn tâm thần —- mà Phật Giáo 
tóm tắt trong từ “dukkha” của Đế thứ nhất trong Tứ 
Diệu Đế: Khổ Đế; tuy nhiên, nếu đi sâu vào chị tiết, 
chúng ta thấy rằng, cứu cánh tối thượng của Phật 


⁄6 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


giáo là giác ngộ, giải thoát vòng luân hồi sanh tử 
chứ không phải chỉ chấm dứt bệnh tâm thần là 


mục tiêu tối hậu mà Phân tâm học nhắm đến. 


- Cả hai đều có đặc tính nhân bản và tự nhiên: 
có nghĩa là cùng chú trọng vào những vấn đê nhân-thế 
(human condition) và giải thích chúng bằng những 
từ ngữ tự nhiên (natural terms). Như Đức Phật mô 
tả sự hình thành nên một con người bao gồm những 
yếu tố sinh lý và tâm lý mà Ngài dạy là ngũ uẩn, đặc 
biệt là 4 yếu tố thuộc vê tâm: Thọ, tưởng, hành và 
thức, trong khi đó Phân-Tâm-Học cũng chỉ áp dụng 
những phương thức có giá trị vê mặt tâm lý. Cả hai 
đêu không xét đến những khái niệm mơ hồ như 
11nh hồn “và nh hướng của thần linh“ Tuy nhiên, 
nếu nghiên cứu kỹ và thực nghiệm toàn triệt thì 
Phật giáo và Phân tâm học vẫn còn có những những 
yếu tố cao thấp khác nhau lý do là vì những phương 
pháp tu tập của Phật giáo quá vi diệu, thù thắng. 


77 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


- Cả hai đều khuyên con người thực hành tình 
thương yêu và quan tâm tới tha nhân. Nhưng với 
tinh thần vô ngã vị tha, đặc biệt với Bồ tát hạnh thì 
rõ ràng Phật giáo vượt xa Phân tâm học rất xa. 


- Cả hai đều nhìn nhận rằng tâm trí con người 
bao gồm những chức năng thuộc cả hai trình độ cao 
siêu và phiến diện. Cả hai đều nói rằng phần thâm 
sâu của tâm trí con người có khả năng quan sát sự 
vận hành của tâm thức, do đó chúng ta có thể thực 
hành chánh niệm và ƒ thức được chính ý thức của 
mình” netacognrtIon hoặc think1ng about thĩnking } 
Khả năng tự-quán này giúp cho con người theo dõi 
và sửa đổi những tư tưởng và những tâm trạng của 
chính mình. Dù sao thì, với tuệ giác siêu việt, nhất là 
khi đã đạt được tâm thức “vô sở trụ” và thâm nhập 
không tánh thì Phật giáo bỏ xa Phân tâm học khá xa. 


Một cách tương đối! thì, những yếu tố tương đồng 
giữa Phật Giáo của Đông phương và phân tâm học 
của Tây phương yểm trợ lẫn nhau. Chẳng hạn như 


78 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


một số chuyên gia phân tâm học đã ứng dụng những 
kỹ thuật vê thiên định và chánh niệm trong những 


lãnh vực của họ. 


Thí dụ như; Bác Sĩ Herbert Benson, nhà sáng 
lập Viện Y Khoa Tâm/Thân (AM1nd/Body Medical 
Institure), trực thuộc bệnh viện Massachusetts 
General Hospital ở thành phố Boston, dẫn đầu 
những chương trình nghiên cứu vê sự tương tác 
giữa sức khỏe thể chất và tâm lý. 


ị ro. 
Ï | h 5 | 
A.. _w 






| Ả 
Tu “+ 








Ñ bác Sĩ Herbert Benson, nhà sáng lập Viện Y Khoa 
Tâm/ Thân (Mind/Body Medical Institute) 


79 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Tiến Sĩ Richard Davidson thuộc Đại Học Ủn1versIty 
of Wisconsin-Madison đã nghiên cứu những trạng 
thái biến đổi của não bộ trong khi tham thiền. 


Một số bác sĩ chuyên khoa trị liệu tâm thần 
(psychotherap¡sr) đã bao gồm các pháp môn thiền 
định chánh niệm, và yoga vào những chương trình 
điều trị cho các bệnh nhân tâm thần của họ. 





Trọng tâm của Phật Giáo là Tứ-Diệu-Đế và 
mục tiêu tối thượng của Phật Giáo là giải thoát đau 
khổ nhờ thực hành Bát Chánh Đạo, nếu nói rộng 
ra thì gồm có. 37 Phẩm Trợ đạo. Trong khi đó trọng 
tâm của môn Phân-Tâm-Học hiện đại cũng nhắm 
mục đích giúp cho con người giảm thiểu những 
khổ đau, phiền não nhưng vẫn còn có những giới 
hạn nhất định. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


ĐẠI CƯƠNG VỀ 2 KỸ THUẬT PHÂN TÂM 
CHỦ YẾU: 


Phương Pháp Trị Liệu Hướng Nội 
(ms1ght Therapy): 


Đây là phương pháp thịnh hành nhất, và 
thường được gọi một cách đơn giản là: “điều trị 
bằng nói chuyện ” (talking cure”) Phương pháp này 
gồm hai người là “hân chủ “(clhent) và T:hà điều trỊ” 
(therap¡sf). Nhà điều trị có kiến thức sâu rộng về 
các vấn đề tâm lý, và những phương thức cải biến 
tâm trạng để chữa trị rối loạn tâm thần. 


Thân chủ và nhà điều trỊ gặp nhau mỗi tuần 
lễ một hoặc hai buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng một 
giờ. Trong những buổi điều trị này, thân chủ tự do 
bày tỏ bất cứ ý tưởng hoặc cảm xúc nào của họ, bất 
kể chúng có thể thô tục, đáng hổ thẹn, hoặc sỉ nhục 
v.v... Trong khi đó nhà điều trị kiên nhẫn lắng nghe, 
đồng thời khuyến khích 


ð] 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


thân chủ hãy truy tìm căn nguyên của những ý tưởng 
và tình cảm tiêu cực. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, 
phương pháp tự do bày tỏ ý tưởng và tình cảm này, 
giúp cho thân chủ hiểu biết rõ hơn về những khát vọng 
trong nội tâm, về những quan điểm và những nhu cầu 
tâm lý của họ. Phương pháp trị liệu này rất thịnh hành 
trong những thập niên đầu thế kỷ XX. 


Nói tóm tắt, mục tiêu của phương pháp “fự 
khám phá nội tâm này, với sự hiện diện của nhà 
điều trị có thiện cảm với thân chủ, giàu hiểu biết tâm 
lý, không phán xét những phương diện xấu hay tốt, 
giúp cho thân chủ tự khám phá để biết rõ hơn về bản 
thân họ. Ngày nay, các nhà điều trị phân tâm có kiến 
thức Phật học và thực hành Phật pháp thường vạch 
ra cho thân chủ thấy rõ những tâm trạng tiêu cực 
của họ qua nhãn quan của Phật giáo; thí dụ như theo 
Phật Giáo thì, sự tức giận là một trong những nguồn 
gốc của đau khổ, và chúng ta có thể cố gắng diệt trừ 
hoặc giảm thiểu tức giận trong tất cả những hình 
thức của nó. 


ö2 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Từ hơn 2600 trước, Phật giáo đã khuyên con người 
hãy học hạnh lắng nghe, lắng nghe với tất cả lòng 
thương cảm, sự hiểu biết và tâm từ bị. Bồ Tát Quán 
Thế Âm đã áp dụng hạnh lắng nghe thường trực 
trên căn bản của lòng từ bi để cứu độ nỗi thống khổ 
của tất cả muôn loại chúng sanh là một trong vô số 
bài học lớn điển hình. 


PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU NHẬN THỨC 
(COGNITIVE THERAPY): 


Trong thời gian gần đây, phương pháp tr] liệu 
hướng nội nói trên đã được một số chuyên gia phân 
tâm cải biến để bao gồm sự “can thiệp” của nhà điều 
trị nhiêu hơn. Họ gọi đây là phương pháp 77 liệu 
nhận thức, trong đó nhà điều trị nhấn mạnh với 
thân chủ rằng, nguồn gốc của những vấn đề tâm 
lý tiêu cực của họ thường phát xuất từ những thói 
quen vi tế, liên quan tới những ý tưởng và thái độ 
của họ. Nhà điều trị giúp cho thân chủ nhận thức 


S3 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


được những thói quen đó để cố gắng từ bỏ chúng. 
Sau đây là thí dụ: Chuyên gia phân tâm học Albert 
Ellis, nhà sáng lập Viện Albert Ellis Institute ở New 
York City, nhận định rằng, nhiều người có những 
thái độ và ý tưởng đị thường mà họ không biết rằng 
chúng gây ra những vấn đê tâm lý cho họ. Trong số 
đó, có những thái độ chủ quan và kiêu hãnh thầm 
lặng như: “7a phải là một người hoàn hảo? “Ta phải 
được mọi người khen ngợi, "Ta phải thành công 
trong tất cả mọi hành động” Vì đây là những thái 
độ thầm lặng trong thâm tâm, cho nên chính đương 
sự không biết trong nội tâm họ đang có những ý 
tưởng và thái độ đó. Nhưng họ thường bộc lộ chúng 
qua những lời nói và hành vi. Trong những buổi gặp 
gỡ nhà điều trỊ, họ mô tả căn nguyên gây ra đau khổ 
cho họ đại khái như: 


- Thí dụ 1: “ôi phải đạt được toàn điểm A 
trong những kỳ thị. Tôi phải trúng tuyển vào trường 
y khoa.ˆ 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


- Thí dụ 2: “Tôi không chịu nổi ông bạn ngụ cùng 
phòng trong ký túc xá, vì hắn cứ hành động như là 
người tài giỏi hơn tôi...” 





: Me | : 
j Giáo, AlbcrrLlÌs nhà sáng lập 
Viện Albert Ellis Institute 
Ñ ở New ver: C¡ty, 





Các nhà Phân-Tâm-Học thực hành Phật Giáo 
giải thích rằng, những thái độ bộc lộ qua những lời 
nói như trên đã phản ảnh tâm tham-ái (Đal: tanha), 
và gây đau khổ khi đương sự không đạt được điều 
mong muốn. Thí dụ 1 trên đây cho thấy đương sự 
bám víu mạnh vào chuyện đạt điểm cao và đau khổ 
khi không đạt tới. Thí dụ 2 cho thấy đương sự có tự 
ái cao, và đau khổ khi phải sống bên cạnh những 
người giỏi hơn mình. 


S5 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Nhà phân tâm học Albert Ellis đã nói rằng, khi 
có những thân chủ bộc lộ với ông những ý tưởng và 
thái độ phát xuất từ tham ái như trên, ông vạch ra để 
họ thấy rõ đó là những ý tưởng tiêu cực thiếu lành 
mạnh. Rôi ông thách thức họ hãy biện hộ cho thái độ 
đó và, ông nói với thân chủ (một sinh viên): “Thỉnh 
thoảng anh không đạt được điểm A thì có sao đâu? 
Tại sao phải dằn vặt và đau khổ như vậy?” Ông giúp 
họ nhận ra những thói quen suy nghĩ tham ái tiêu 
cực để họ sửa đổi và tránh đau khổ. 


NHỮNG TIẾN TRIỂN TRONG PHÂN-TÂM- 
HỌC NHỜ TƯƠNG TÁC VỚI PHẬT GIÁO 


Hiện nay, càng ngày càng có nhiêu nhà nghiên 
cứu và chuyên gia Phân-Tâm-Học quan tâm tới sự 
áp dụng những giáo lý Đạo Phật vào môn tâm lý trị 
liệu. Có những người đã phát biểu đại khái rằng: Phần 
đông các nhà Phân-Tầm-Học và tâm lý trị liệu nhận 


thấy những giáo lý căn bản của Phật Giáo liên quan 


S6 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


tới vấn đề làm chủ tâm trí như là phương cách làm 
giảm đau khổ phù hợp với những điều họ đã học 
để điều trị cho thân chủ. Công tác của các nhà trị 
liệu tâm lý có thể sánh với nhiệm vụ của các Tăng sĩ 
Phật giáo giúp cho môn đồ sống hạnh phúc an lạc, 
tránh khỏi đau khổ do tham dục quá lố gây ra. Giáo lý 
của Đức Phật cung cấp cho chúng ta những phương 
thức nội quán, soi xét tâm thần để thoát khỏi những 


trói buộc. 


Nguyên tắc đạo đức của y khoa là giúp cho 
con người lành mạnh để sống hạnh phúc, nguyên 
tắc này phù hợp với những giáo lý căn bản của Đạo 
Phật về Tứ vô lượng tâm: Từ bị, hỷ xả, nhờ vậy chắc 
chắn sự ứng dụng những giáo lý đó vào phân tâm 
học sẽ dẫn tới những hiệu quả nhân bản (humane 
outcơme). Thí dụ như những kết quả nghiên cứu 
gần đây cho thấy những ứng dụng của pháp môn 
chánh niệm rất hữu hiệu khi được áp dụng để điều 
trị những chứng bệnh rối loạn tâm thần. 


Š/ 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Lập luận về từ, bị, hỷ, xả phù hợp với sự quan tâm 
của những người vận động hòa bình cho toàn thể 
nhân loại, khi họ nói rằng, chúng ta đang sống trong 
một thế giới ngày càng một nguy hiểm hơn; vì vậy 
chúng ta cần phải hoạch định những môn khoa học 
mới liên quan tới chánh niệm và thiền quán để giúp 
cho con người phát triển tâm linh một cách nhanh 
chóng hơn so với thời trước. Theo hai nhà sáng lập 
môn phân tâm học là Bác sĩ SIgismund Freud (26@56 
— 1939) và Bác sĩ Carl Jung (2875 ~ 1961), con người 
có những khuynh hướng bạo động cố hữu (nher- 
ent human aggressive tendencies), trong khi đó 
trên thế giới ngày càng có thêm những vũ khí sát 
hại hàng loạt nguy hiểm hơn. Vì vậy, thế giới cần 
phải đào tạo nhiều nhà lãnh đạo tâm linh, triết gia, 
và chuyên gia xã hội học, để họ giúp tìm những giải 
pháp hòa bình cho những cuộc xung đột và hướng 
dẫn thế giới nhân loại từ bỏ tham, sân, SI. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Sự kiện giáo lý của Đức Phật không có những thần 
linh vô hình, hoặc những lực siêu nhiên chì phối thế 
giới, càng khiến cho những nguyên tắc về luật nhân 
quả và nghiệp của Ngài hấp dẫn các nhà khoa học 


hiện đại nhiêu hơn. 


Một yếu tố rất quan trọng giúp cho Phật Giáo 
phù hợp với khoa học là “Hiến Chương Tự Do Tra 
Vấn ˆ (Charter of Free inqu¡ry). tức bộ kinh Kalama 
Sutta, trong đó Đức Phật nhắc nhở các thính chúng 
thuộc bộ tộc Kalama rằng, thay vì chấp nhận những 
giáo lý của Ngài một cách đương nhiên, họ hãy tra 
vấn để đánh giá sự thiết thực của những giáo lý đó. 


Một điều may mắn là, ngày nay-nhờ những 
bài thuyết pháp cổ động tinh thần khoa học của Đức 
Dalai Lama, cho nên nhiêu nhà lãnh đạo Phật Giáo 
đã loại bỏ những yếu tố có tính cách huyền thoại 
(demystify1ng) không phù hợp với khoa học trong 
những truyền thống bị ảnh hưởng bởi nền văn hoá 


bản địa. Hậu quả là sự tương tác giữa cộng đồng 


ö9 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Phật Giáo và cộng đồng khoa học đã giúp thực hiện 
những chương trình nghiên cứu hữu ích, thí dụ như 
cuộc nghiên cứu tìm hiểu những hiệu ứng của thiền 
quán do Giáo Sư Richard Davidson thực hiện tại Đại 
Học Un1versIty of WIsconsin-MadIson. 


KG L 
..` 


*% "“ 
L& F 





Giáo Sư Richard Davidson 
nghiên cứu về nhũng phản ứng 





trong óc khi tham thiền 


Một cách tóm tắt, sự tương tác giữa Phật giáo và 
Phân-Tâm-Học đã, đang và sẽ giúp cho thế giới nhân 
loại chuyển hoá những tham dục vốn là nguyên 
nhân căn bản đưa dẫn đến những bi kịch to lớn và 
khổ đau triền miên cho thế giới nhân loại. 


90 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


CHƯƠNG V': 





PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 





Xét trên mặt Tục để, Phật Giáo và Phân Tâm 
Học đã có những điểm tương đồng, tuy nhiên bằng 
cái nhìn ở cả Tục đế và Chơn đế thì rõ ràng giữa Phật 
Giáo và Phân Tâm Học đã có những điểm cao - thấp, 
toàn - khuyết khác nhau. Thử xét qua một số quan 
niệm của những phái bộ Phật giáo và các học phái 
của Phân Tâm Học sau đây chúng ta sẽ thấy rõ sự 
những sai biệt và tương đồng cần thấy. 


94 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


A - VỀ PHẬT GIÁO 


Khi nói đến sự giải thoát khổ đau, Đức Phật đã 
đặc biệt nhấn mạnh đến sự giải thoát vòng luân hồi 
sinh tử. Muốn giải thoát vòng luân hồi sinh tử, theo 
giáo lý Phật giáo chúng ta cần phải học và tu. Học và 
tu được khai thị qua nhiêu pháp môn tuỳ theo căn 
cơ, trình độ của mỗi chúng sanh trong nhiều quốc 
độ và hoàn cảnh xã hội. Pháp môn do đức Phật khai 
thị thì vô lượng, vô số; tuy nhiên, dù tu học theo bất 
cứ pháp môn nào thì kết quả cũng đều giác noộ, giải 
thoát như nhau. Phương tiện tuy khác nhau nhưng 
cứu cánh vẫn chỉ là một. 


Sau khi Đức Phật thị hiện niết bàn, trải qua 
nhiều giai đoạn, do kiến giải khác nhau từ việc lĩnh 
hội sâu hay cạn của một người hay một nhóm người, 
Phật giáo đã được phân chia thành những Tông phái 
như Sau: 


95 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


I. ĐẠI CHỨNG BỘ (2⁄2hàsamgh¡kàh). Đại Chúng Bộ 
được phân chia thành các bộ phái sau đây: 


1. Nhất Thiết Bộ (Ekavyavahàr/kàh): Quan 
niệm rằng, mọi hiện tượng (các pháp) chỉ ở sát na 
sinh diệt là thật hữu, ngoài ra tất cả đều chỉ là giả 
danh. Bộ này chủ trương: “Tam thế chư pháp giả 
danh vô thể”. 


2. Thuyết Xuất Thế Bộ (ocoftaravavàdinà): 
Quan niệm rằng, do hư vọng mà mọi hiện tượng 
hiện hữu, vì vậy mọi hiện tượng đều là hư vọng, chỉ 
là giả danh. Các pháp xuất thế gian mới là những 
pháp thật hữu, vì các pháp này được sinh khởi từ 
cảnh và trí chân thật. Bộ này chủ trương “Tục vọng, 
Chân thật. 


3. Kê Dận Bộ (Xakkuiikàh): Chủ trương răng, 
Kinh tạng và Luật tạng là giáo pháp được Đức Phật 
thuyết giảng bằng phương tiện thiện xảo để phù hợp 
VỚI căn cơ, trình độ của thính chúng đương cơ và chỉ 
có Luận tạng là giáo lý như thật vì Luận tạng lý giải 
tường tận giáo nghĩa của Kinh tạng và Luật tạng. 


96 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


4. Đa Văn Bộ (böàhusrutiyàh): Bộ này do ngài 
Yajinavalkya chủ xướng, ngài Yajinavalkya quan 
niệm rằng, kinh điển lưu truyền giáo nghĩa thô sơ, 
do vậy cần hình thành Đa Văn Bộ để xiển dương 
giáo nghĩa sâu xa vi diệu của chánh pháp. 


5. Thuyết GIả Bộ (7za/ràp†/vadinàh): Do 
ngài Mahakatyayana chủ xướng. Bộ nầy chủ 
trương răng, giáo pháp có nhiều cấp độ, do Phật 
phương tiện quyên thuyết, vì vậy pháp thế gian 
và pháp xuất thế gian đều có thật và giả: “Chân, 
giả tịnh hữu. 


6. Chế Đa Sơn Bộ (2/:zasa/iàh): Sùng kính 
và cúng dường các Caltyas — những bảo tháp thờ xá 
lợi Phật, tuy nhiên sau một thời gian do sự bất đồng 
kiến giải, nên Bộ này đã chia thành hai nhánh đó là: 


7. Tây Sơn Trụ Bộ (Aparasa¡iàh) và ; 
8. Bắc Sơn Trụ Bộ (U/:arasai/àh), 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


IL THƯỢNG TỌA BỘ (S:haviràh). Xuất phát từ 
những thay đổi về địa lý và bối cảnh lịch sử xã hội, 
Thượng Tọa Bộ đã phân chia thành nhiêu bộ phái. 
Dựa trên căn bản của lý luận, Thượng Toạ Bộ gồm có 


có các bộ phái chủ yếu như sau: 

1. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (S2¡/và¡;vàdàh) 
còn gọi là Hữu Bộ. Bộ này chủ trương “Tam thể thực 
hữu, pháp thể hăng hữu. 

2. Độc Tử Bộ (1⁄2(s¡putr¡ya) cũng gọi là Trụ Tử 
Bộ: Độ này chủ trương đề cao Luận tạng, nhưng chỉ 


cứ vào A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận (4bhridharma 


pramàtipàda sastra) 
3. Pháp Thượng Bộ (2har7no†tariyàh), 
4. Hiên Trú Bộ (/2hadrayàn¡yàh) 


5. Chánh Lượng Bộ (S2¡17n111yàñh) 


96 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


6. Mật Lâm Sơn Bộ (S272dag:7:kàh) - Từ Bộ số 
3 đến Bộ số 6 vẫn theo chủ trương của Độc Tử Bộ 
và chấp nhận có Bố Đặc Già La tức Nhân thể hằng 
hữu và thọ nhận nhân quả trong vòng luân hồi 


sinh tử. 


7. Hóa ĐỊa Bộ (A⁄2hìsarakàh): Trong những 
lúc thuyết giảng kinh điển, điểm nào khó hiểu Ngài 
Hoá Địa (A⁄ahìsarakàh) thường sử dụng văn chương 
của kinh Vệ Đà và ngôn ngữ Sankrit để minh hoạ và 
những học trò của Ngài đã lấy tên ngài đặt tên cho Bộ 


khi Bộ này được hình thành. 


8. Pháp Tạng Bộ (2125ar¬aguptakàñh): Do ngài 
Pháp Tạng (2harrnagupia) chủ xướng. Ngài Pháp 
Tạng đã phân chia kinh điển thành năm tạng: Kinh, 
Luật, Luận, Mật Chú và Bồ Tát Tạng. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


9. Ẩm Quang Bộ (Xâsyapi/ành) cũng gọi là 
Thiện Tuế Bộ (Suvarsakàh} Chủ trương của Bộ này 
là Phá tà hiển chánh. 


10. Kinh Lượng Bộ (Sauírànikàñh) còn gọi là 
Thuyết Chuyển Bộ (S42;2krànfivàdàh): Bộ này y cứ 
vào Kinh Tạng chứ không phải y cứ vào Luật tạng 


và Luận tạng. 


II. CÁC TÔNG PHÁI CHÍNH CỦA PHẬT GIÁO 
TRƯNG HOA: 

Khi Phật giáo du nhập Trung Hoa, giáo pháp 
do Đức Phật thuyết giảng được chia thành 10 Tông 
Phái lớn trong đó gồm có: 


1. Thiên Tông (## 5š): Thiền do chính Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni khai thị tại Ấn Độ. Sơ tổ của Thiền 
tông Trung Hoa là ngài Bô-Đê-Đạt-Ma. Thiên tông 
Trung Hoa chủ trương: “Giáo ngoại biệt truyên, bất lập 
văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật”. 


100 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


217kJlfã 
%7 V.*Ƒ 
BI AÙ 
bEt 


2. Mật Tông (# zš): Tư tưởng Mật giáo đã xuất 
hiện từ thời Phật giáo Nguyên thủy qua các câu thần 
chú trong Kinh Khổng Tước và một số kinh khác. 
Tại Ấn Độ, Mật tông đã có mặt vào khoảng thế kỷ V, 
thứ VI. Sau đó Mật Tông được phân thành hai phái 
chính: Kim cương thừa (1⁄4/rayàna) và Chân ngôn 
thừa (A⁄anrrayàna). Các bậc luận sư nổi tiếng của 


Mật Tông thời ấy gôm có quý ngài: 


- Subha Karasimha (637-738), 

- Vajra Bodhi ( 671-741), 

- Amoghavajra (705-774), 

- Padmasambhava (cuối thế kỷ thứ VI), 
- Dipankarasr1janàna Padmasambhava, 


- Dipankarasr1janàna v.v.. 
Mật tông bắt đầu ảnh hưởng mạnh tại Trung 
Quốc với sự xuất hiện của Ngài Thiện Vô Ủy 


T01 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


(Subhàkarasimha-637-735), Ngài Kim Cang Trí (Va- 
Jrabodhi - 663-725) và Ngài Bất Không (Amoghava- 
1ra-705-774). Ba vị này là người Ấn Độ. Mật tông chủ 
trương chơn thật thể của vũ trụ là Lục đại và y cứ 
vào hai bộ kinh lớn đó là Kinh Đại Nhật và Kinh Kim 
Cang Đảnh. 


3. TỊnh Độ Tông @# + 53 Pháp môn Tịnh 
Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu NI khai thị, nhiêu 
vị tổ đặc biệt là Tổ Long Thọ ở Ấn Độ đã khuyên 
mọi người nên niệm Phật. Tại Trung Hoa, ngài Huệ 
Viễn (334-418), đời Đông Tấn là Sơ Tổ của Tịnh Độ 
Tông. Tiểu bản Sukhàvatìvyùha (Kinh A Di Đà), Đại 
bản Sukhàvatìvyùha (Kinh Vô Lượng Thọ) và Ami- 
tayur-dhyàna sutra (Quán Vô Lượng Thọ Kĩnh) là ba 
bộ kinh căn bản mà Tịnh Độ tông y cứ để lập tông. 
Tịnh Độ Tông chủ trương nhất tâm niệm danh hiệu 
Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh về cảnh giới 
Tây Phương Cực lạc. 


4. Luật Tông (Œ z3: Giới luật do chính Đức 
Phật chế định và sau khi Đức Phật thị hiện niết bàn, 


102 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Tôn giả Ưu-ba-]1 (na) đã trùng tuyên đến 80 lần 
tại Đại hội Kiết tập Kinh điển. Luật tông tại Trung 
Hoa do ngài Đạo Tuyên (596-667) sáng lập vào đời 
nhà Đường. Luật tông chủ trương lấy giới luật làm 


can Bản. 


5. Duy Thức Tông (f ñ# 2š, sa.v1]ñaptlmatrava- 
dm ) do Bồ tát D1 Lặc sáng lập, ngài Vô Trước (Asagøa) 
và ngài Thế Thân (Vasubandhu) xiển dương ở Ấn Độ. 
Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang từ Ấn Độ về 
Trung Hoa đã dịch các bộ luận chính của Duy Thức 
tông sang chữ Hán và Duy Thức Tông đã có thời ảnh 
hưởng rất lớn tại Trung Quốc. Duy Thức Tông chủ 
trương tất cả đều do thức biến hiện. 


6. Hoa Nghiêm Tông Œ£ ñ¿ “E): Lấy Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (sa. buddhavatamsa- 
ka-sutra) làm giáo lý căn bản. VỊ Sơ Tổ của Hoa Ng- 
hiêm tông là Ngài Pháp Thuận (ngài họ Đỗ nên còn 
gọi là Đỗ Thuận (‡L!Jlï, 557-640). Hoa Nghiêm Tông 
chủ trương: Pháp giới duyên khởi. 


103 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


7. Tam Luận Tông (— ïñ z9 Tam Luận Tông 
y cứ vào 3 bộ luận: Trung Quán Luận ( nh lf ă, 
sa. madhyamaka-karIka) của ngài NagarJuna (Long 
Thọ); Thập nhị môn luận (-†Ƒ-—Ƒ]ñ sa. dvadasad- 
vara-éastra hoặc dvadaéýanikaya-éastra) của ngài 
Nãgarjuna (Long Thọ); và Bách luận (Hữn, sa. áa- 
ta-4ãstra) của ngài Aryadeva (5š Z, Thánh Thiên, 
Đề Bà) để lập tông. Tông này được thịnh hành ở 
Trung Hoa là nhờ ngài Cưu-Ma-La-Thập (l§ Fš 
†TF, Kumarajiva), đời Dao Tần và đại sư Gia Tường, 
đời Đường xiển phát. Mục đích chủ yếu của Tông là 
phá tà hiển chánh. 


8. Câu Xá Tông (1 2 ñm): Tông này y cứ vào bộ 
Câu Xá Luận (Abhrdharmakoáa) thường được xem 
là “Hữu Thể Luận bởi vì Luận này chủ trương “Tam 
thế thực hữu, Pháp thể hằng hữu”. Câu Xá Luận do 
ngài Thế Thân (Vasubandhu) (316 - 396) trước tác. 
Năm 563, đời Trần, ngài Chân Đế, một bậc cao tăng 
Ấn Độ đã sang Trung Hoa và dịch Câu Xá Luận từ 
chữ Phạn sang chữ Hán với tên là A-Tỳy-Đạt-Ma 
Câu-Xá thích luận, gồm 22 quyển. Năm 654, đời 
Đường, Pháp sư Huyên Trang dịch từ chữ Phạn 


104 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Abhidharmakoéa-ýastra sang chữ hán với tên là 
A-Ty-Đạt-Ma-Câu-Xá Luận, gồm 30 quyển. Ngài Phổ 
Quang soạn bộ Câu Xá Thuật Ký và Ngài Pháp Bảo 
soạn bộ Câu Xá Luận Sớ và, Câu Xá Tồng từ đó được 
hình thành. Câu Xá Tông chủ trương: Ngã không, 
pháp hữu. Tông này chia các pháp thành 75 pháp. 


9. Thành Thật Tông ÚÈ #‡ “3: Xuất phát từ 
giáo pháp của Kinh Lượng Bộ (sa. sautrantika). Tông 
này y cứ bộ Thành Thật Luận (sa. satyasiddh1éastra) 
do ngài Har1varman soạn trong thế kỷ thứ IV gồm 16 
quyển, 202 chương được ngài Cưu-Ma-La-Thập (sa. 
kumarajiva) dịch sang chữ Hán vào thế kỷ thứ V, từ 
đó Thành Thật Tông được hình thành tại Trung Hoa. 
Hai đệ tử của ngài Cưu-Ma-La-Thập là ngài Tăng 
Đạo (3#) và ngài Tăng Khải (fJ#) được xem là 
đại diện của Tông này. Thành Thật tông chủ trương: 
'Nhân không, pháp không. Tông này chia các pháp 
thành 84 pháp. 


10. Thiên Thai Tông (ZK Ê 2š): Thiên Thai Tông 
do Ngài Trí Khải đại sư (538-597) sáng lập ở Trung 
Hoa. Chủ yếu dựa vào Kinh Pháp Hoa. Thiên Thai 


105 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


là tên của ngọn núi nơi đại sư Trí Khải hành đạo. 
Thiên Thai Tông còn gọi là Pháp Hoa Tông. Không ( 
2), Giả (¿) và Trung (#) là ba chân lý mà Thiên 
Thai tông đặc biệt nhấn mạnh. 


IV. CÁC TÔNG PHÁI CHÍNH CỦA PHẬT GIÁO 
NHẬT BẢN 


Để thích nghi với căn cơ trình độ của nhiều 
giới Phật tử khác nhau, Phật giáo Nhật Bản đã 
và đang có nhiêu tông phái. Năm 2001, Cục Văn 
Hóa Nhật Bản đã thống kê và công bố rằng, Phật 
giáo Nhật Bản gồm có 157 tông phái. Hiện nay 
các Tông phái chính tại Nhật bản gồm có: 


1. Hòa tông và Thánh Đức Tông: Đây là hai 
Tông được hình thành từ thời Nara. Thánh Đức 
Thái tử Shotoku Taishi, người đầu tiên đã tiếp 
nhận giáo lý Phật giáo và vận dụng tư tưởng Phật 
Giáo trong chính sách xây dựng đất nước Nhật 
Eeofi0 THƠI CO GIảI. 


2. Lục tông (tức là 6 tông phá1) bao gồm: Luật 
106 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


tông, Tam Luận tông, Hoa Nghiêm tông, Thành Thật 
tồng, Pháp Tướng tông, Câu Xá tông gọi là Nam đồ 


lục tông” (Rã ñã 7š 5š) 


3. Thiên Thai tông X Êì 5š, 7enda¡-shu): là 
Tông phái lớn của Phật giáo Nhật Bản. Thiên 
Thai tông có hai chi phái lớn là: Thiên Thai 
Chân Thịnh tông và Thiên Thai Tự Môn tồng. 
Thiên Thai tông lấy giáo pháp Nhất Thừa và 
Kinh Pháp Hoa làm nơi y cứ, đồng thời chủ suý 
mọi chúng sanh đêu có Phật tánh và ai cũng có 
khả năng thành Phật. 


4. Chân Ngôn tông ( Ẽ ẽï 2š, Sh/ngon-shủ): 
là một trong những tông phái lớn của Phật giáo 
Nhật Bản được hình thành vào năm 804 bởi 
ngài Nguyên Không. Chủ trương của Chân Ngôn 
tông chính là sự thể hiện chân lý tuyệt đối của 
vạn hữu vũ trụ Tức Thân Thành Phật (thành 
Phật ngay nơi chính thân nầy). Hằng ngày tinh 
tấn trang nghiêm bàn thờ Phật, hành trì Tam 
Mật tương ưng bằng cách miệng tụng: Nam Mô 
Đại Sư Biến Chiếu Kim Cang (## ki 3mH§ 4> 


107 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


- NamudaIshihenJokong©), hoặc tụng Đại Nhật 
Kinh, Kim Cang Đảnh Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, 
Lý Thú Kinh, v.v.., tay bắt Đại Nhật Như Lai Trí 
Quyền Ấn đồng lúc nhất tâm quán tưởng Phật. 


5. Tịnh Độ tông (7# # 2š, /J./odo-shu) :được 
hình thành từ thời Kamakura. Tịnh Độ tông chủ 
trương niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật - ñÿ Ất ñj 
3ÿ ñZ Ø#- Namuamidabutsu) để được vãng sanh về 
cảnh giới Tây phương cực lạc. 


6. Tịnh Độ Chân tông (2 7 2%, Jôdoshin- 
shu): do ngài Sinran sáng lập. Tịnh Độ tông chủ 
trương người ác cũng có thể vãng sanh về cảnh 
giới Tây Phương do trì niệm danh hiệu của Đức 
Phật A Di Đà. 


7. Thiên tông (Z2, zen-shu): Thiền tông 
chia thành hai chỉ phái đó là Lâm Tế tông (l§ ÿ# 2š, 
HinzaiI-shu) được hình thành vào thời Kamakura 
và Tào Động Tông (Clï ïl 2K, Söfö-shủ). 


108 


\Ø 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


8. Nhật Liên tông (H i#£ 2š, N¡ichiren-shu): 
do ngài Nichiren sáng lập vào năm 1253. Nhật Liên 
tông gôm có các chị phái: Relyuka, RIssho, KoseIkal 
và Sáng Giá Học Hội. Nhật Liên tông chủ trương lấy 
kinh Pháp Hoa làm chỗ dựa chính yếu, đồng thời 
niệm: Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh”; tiếng Nhật: 
'Namu Myöhõ Reng-kyõ. Kyõ' và làm việc thiện thì 
được cứu độ. Thiên Thai tông và Nhật Liên tông là 
hai tông phái lớn chiếm 60% Phật tử tại Nhật Bản. 


V. BA BỘ PHÁI LỚN CHỦ YẾU CỦA PHẬT GIÁO 
HIỆN NAY: 


1. Phật giáo Nguyên Thuỷ (Theravada) 


2. Phật Giáo Đại thừa (Mahayana) 
3. Kim Cang Thừa (Vajrayana) 


109 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


B- VỀ PHÂN TÂM HỌC 


Phân tâm học (PsychoanalysIs) bao gồm 
những lý thuyết và phương pháp tâm lý học mà 
mục đích chủ yếu là truy nguyên những mối 
quan hệ mang tính vô thức của con người qua 
tiến trình liên tưởng. Cha đẻ của Phân Tâm Học 
là bác sĩ Sigmund Freud, người Áo. Phân tâm 
học đã chia bản năng của con người ra thành ba 
phần chính: 


1. Cái ấy (E: 1d; F: Le Ca; G: das E9); 

2. Cái tôi (Bản ngã - E: Ego; F: Le Moi; G: das Ich) và, 
3. Cái siêu tôi (Siêu ngã - E: Super ego; F: Le Surmoi; 
G: das Ùber-Ich). 


I. LUẬN THUYẾT CĂN BẢN 
Luận thuyết căn bản của Phân Tâm Học gồm có: 

1. Sự phát triển tâm thức của mỗi con người 
phần lớn được định hình (determined) bởi những sự 
việc đã xảy ra trong thời thơ ấu, chứ không phải chỉ 
hoàn toàn do bẩm sinh. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


2. Những hành vi nhận thức của con người 
phần lớn được định hình bởi những xung năng phi 
lý (rrational drives) phát xuất từ vô-thức. 

3. Sự cố găng đưa những xung năng đó hiện 
ra trên ý-thức thường bị kháng cự từ cơ năng tự vệ 
của tâm thức để ngăn cản. 

4. Những xung đột giữa ý thức và vô thức có 
thể dẫn tới những rối loạn tâm thần, như loạn thần 
kinh (neurosis), lo-âu, và trầm cảm. 

5. Những yếu tố của vô thức có thể hiện ra 
trong những giấc mộng và những hành vị vô tình 
(unintentional acts). 

6. Phương cách giải trừ những ảnh hưởng 
của vô thức là khiến cho chúng hiện ra trên bình 
diện ý thức nhờ áp dụng những phương pháp trỊ 


liệu tâm thân. 


II. NHỮNG HỌC PHÁI CHỦ YẾU 
Hiện nay đã những học phái chủ yếu như sau: 


1. Học phái Phân tích Tâm lý (Hoàn Hình Phái - 
Gestlat Psychology) 


III 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


2. Học phái Trị liệu Hành vị (Hành Vì phái - 
BehaviourIsm). Phân Tâm học hành vi với các nhà 
Phân Tâm học nổi tiếng như: J Watson (1878 - 1958), 
E.1olmen (1886 - 1959), E.L. Toocdai (1874 — 1949), 
B.Ph. Skinnơ (1904 — 1990) v.v.. Các nhà Phân tâm 
học theo học phái hành v1 không công nhận phương 
pháp nghiên cứu ý thức con người. 


3. Học phái Trị liệu Tâm lý học tôn tại: Gồm 
những nhà Phân tâm học tiêu biểu như: 
- Goldstein (1962 - ?): Bản chất mối quan hệ trị liệu; 
- Bernstein (1965- ?): Sự hữu dụng của lời nói; 
- Frank (1961- ?): Sự tin tưởng của thân chủ, v.v.. 


Học phái này hiện vẫn còn có nhiều tranh cãi. 
II. CÁC TRƯỜNG PHÁI PHẦN TÂM HỌC: 


1. Phân Tâm Học Cổ Điển: 

Những khái niệm khởi thuỷ của Phân tâm 
học đã được chủ xướng bởi Bác sĩ tâm lý Sigmund 
Freud, người Áo. Mục đích của nhà Tâm lý học này là 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


cứu những phương pháp điêu trị tâm lý, đồng thời 
đề ra lý luận phổ quát về quá trình vận động tâm lý. 
Học thuyết của Sigmund Freud ngày một được khai 
triển rộng và mang ra ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 
tâm lý đồng lúc với sự phát triển của văn hóa, lịch 
sử, xã hội v.v... 

Phân tâm học cổ điển của Sigmund Freud 
tương đổi phức tạp, gây nhiều tranh cãi, nhưng 
cũng được nhiều người tán thưởng. Sigmund Freud 
chủ xướng hai luận điểm căn bản đó là: bản năng 
tính dục và những ký ức tuổi thơ mà theo ông đó 
là những yếu tố vô thức. Các yếu tố bị đè nén của ý 
thức và những quy chuẩn đạo đức xã hội luôn luôn 
bị ức chế, nên lúc nào cũng cố sức bộc lộ qua nhiêu 
hành vi bất thường như các triệu chứng rối loạn 
thần kinh, những giấc mộng v.v.. Luận điểm chủ yếu 
khá nổi tiếng của Sigmund Freud đó là: on người 
không phải là chủ nhân ông trong căn nhà ý thức 
của chính mình. 

Hai môn đồ nổi tiếng của Sigmund Freud 
là Jean Delay, thuộc trường phái phê bình tâm lý tiểu 
sử và Carl Jung, chuyên đề cao khái niệm vô thức 
tập thể. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


2. Phân Tâm Học Hiện Đại: 

Cuối thế kỷ XX, trường phái Phân tâm học cấu 
trúc Jacques Lacan đã xuất hiện. Jacques Lacan chủ 
trương kết hợp lý thuyết phân tâm học cổ điển của 
SIgmunnd Freud với lý thuyết Phân tâm học cấu trúc 
và hậu cấu trúc đồng thời kết luận rằng: Vô thức chỉ 
là sản phẩm của ngôn ngữ vì được cấu trúc như một 


ngôn ngữ. 


Những nhà Phân Tâm học nổi tiếng đã triển 
khai lý thuyết của Jacques Lacan như Jean Belle- 
min Noel, Bernard PIngaud v.v.. Trong thập niên 
1950, nhà Phân tâm học Norman Holland đã chủ 
xướng một phái phân tâm học mới, đó là chuyển 
hướng phân tích từ tác giả sang độc giả. 


Một cách đại cương thì, trên lãnh vực chuyên 
nghành, Phân Tâm Học bao gồm: Phân tâm học xã 
hội, Phân tâm học nhận thức, Phân tâm học bất 
thường, Phân tâm học động học, Phân tâm học tr] 
liệu, Phân tâm học phát triển, Phân tâm học cá nhân, 
Phân tâm học nghệ thuật, Phân tâm học tội phạm, 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Phân tâm học kinh tế, Phân tâm học quân sự, Phân 
tâm học sáng tạo, Phân tâm học so sánh, Phân tâm 
học lao động, Phân tâm học tư vấn và rất nhiêu lãnh 
vực khác. 


IV. NĂM TRƯỜNG PHÁI CHÍNH 


Phân Tâm Học có nhiêu trường phái khác nhau, tuy 
nhiên có 5 trường phái chính yếu đó là: 

1. Trường phái Cấu trúc: Edward Titchener, 
chủ xướng trường phái cấu trúc, ông quan niệm 
rằng, ý thức con người có thể được phân ra thành 
nhiều phần nhỏ. 

2. Trường phái Chức năng: William James, 
nhà Phân tâm học Hoa Kỳ chủ trương tìm hiểu 
nguyên nhân nào mà ý thức và các ứng xử đã tác 
động nhằm giúp con người tồn tại trong môi trường 
sống của họ. Ông quan niệm rằng, ý thức hiện hữu 
như một tiến trình biến đổi một cách liên tục. 

3. Trường phái Phân tâm: Sigmund Freud đã 
chủ xướng lý thuyết phân tâm để lý giải về nhân 
cách, đồng thời đề cao sự quan trọng của tâm trí 
vô thức. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


4. Trường phái Ứng xử: Trường phái Ứng xử 
xuất phát từ Ivan Pavlov, nhà sinh lý học người Nga. 
Trường phái này phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 
XX. Trường phái Ứng xử loại bỏ chủ trương đề cao ý 
thức lẫn vô thức và đặc biệt nhấn mạnh vào những 
ứng xử có thể quan sát cụ thể và các nguyên nhân từ 
môi trường. 


5. Trường phái Nhân văn: Trường phái Nhân 
văn phát triển mạnh vào giữa thế kỷ XX, đặc biệt 
nhấn mạnh vê những kinh nghiệm ý thức, vê năng 
lực của ý chí tự do và sự tự quyết. Abraham Maslowy, 
nhà tâm lý học người Hoa Kỳ, đã có công lớn với 
giảng đồ “Lớp lang của các nhu cầu” như nhu cầu 
sinh học, yêu mến, an toàn, xã hội, tự hiện thực hóa, 
v.V.. Có nhiêu chủ trương trong ngành Phân Tâm 
Học như chủ trương của Bác sĩ Carl Jung thuộc Phái 
Phân Tích Tâm Lý Học; chủ trương của Bs Alfred 
Adler thuộc Phái Cá nhân Tâm Lý Học v.v... Hiện nay 
ít nhất đã có khoảng 22 nhánh lý thuyết Phân Tâm 
Học chuyên nghiên cứu về sự phát triển tâm thức 


Của Con người. 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


Một cách tổng quan thì, dù Phật giáo và Phân 
tâm học có một số điểm tương đồng nhưng điều đó 
không có nghĩa là Phật giáo và Phân tâm học hoàn 
toàn giống nhau, lý do là vì, giáo lý của Phật giáo vô 
cùng cao siêu, sâu xa, mầu nhiệm nếu đem so sánh 
với những học thuyết của Phân tâm học hiện đại, 
nhất là cứu cánh của Phật giáo không chỉ giải thoát 
toàn bộ khổ đau cho con người mà còn giải thoát 
khổ đau cho tất cả muôn loài chúng sanh trong vô 
lượng vô biên thế giới. 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC 


CÙNG TÁC GIẢ & DỊCH GIẢ : 
Thích Viên Lý 


PHẬT GIÁO & PHẦN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN 


1. Cuộc Đời Đức Phật 

2. Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 
3. Truyền Thống Tang Lễ Phật Giáo Tại 
Một Số Quốc Gia. 

4. Phật Giáo Và Chính TT] 

5. Phật Giáo Và Nữ Giới 

7. Phật Giáo Và Nghệ Thuật 

8. Kinh “ Tứ Thập Nhị Chương Diễn Giảng” 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN: 


1. Pháp Tu Quan Âm 

2. Irung Luận 

3. Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại 
4. Bước Vào Thiền Cảnh 

5. Đại Cương Triết Học Trung Quán 
6. Đại Tạng Kinh Nhập Môn 

7. Cẩm Nan Nhân Sinh 

ö. The Four Sublime States: 

Doctrine & Practice In Buddhism. 

9. Thập Nhị Môn Luận 

10. Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 
11. Phủ Định Thứo & 

Biện Chứng Pháp Trung Quán 

12. Thiên Trong Nghệ Thuật Bắn Cung 
13. Thơ: Giọt Sương Huyễn Hoá 


120 


PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC Thích Viên Lý 


14. Thơ: Hoa Nở Trời Tây 

15. Lược Sử Thời Gian 

16. Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực 
17. Tứ Vô Lượng Tâm 

18. Beginning And Development Oí{ Buddh'ist 
Education In Vietnam (Luận Án Tiến Sĩ) 

19. Dharma Of Leadership: 

A jJourney For Leaders From The Teaching 

Of The Buddha. 

20. Taking Refuge In The Buddha, Dharma, 
Sangha And ReceiIving The FIve Precepts. 

21. Buddhist Meditation Practice 

22. Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến 

An Lạc Đích Thực. 

23. Phật Giáo Và Khoa Học 

24. Phật Giáo Và Phân Tâm Học 


121 





PHẬT GIÁO 
PHẦN TÂM HỌC 


‹S<<<<<<<<<<<<<<<<> 


6/⁄¿/ Viên 1ý 


Bodhiđà 


Wisdom 
DN Publishing 


2018 


